8Ð Si 
¡O8 GIẢI LUẬN 


X4 —— 


THIÊN VIPASSANA 


LỚI NGỎÖ 


Kính thưa quý vị! 


Như chúng ta đã biết, thiền Vipassana là phương pháp luyện tập thiền cổ xưa, được thực hành như một bí 
quyết mang đến sự an lạc cho tâm hồn mỗi hành giả. Điều tuyệt vời là bất cứ ai, dù theo đạo Phật hay đang 
theo bất cứ đạo nào hoặc không theo đạo nảo, cũng có thể luyện tập nếu có nhu cầu và ý chí muốn luyện 
tập. Không thể bàn cãi giá trị to lớn mà thiền Vipassana đem lại cho các hành giả trong hành trình tìm đến 
nguồn cội của bình an và đỉnh cao của hạnh phúc: Niết Bàn. Hơn nữa, việc thực hành thiền tập trong chánh 
niệm và trí tuệ không chỉ mang đến cho chúng ta nguồn năng lượng tích cực trong mọi sinh hoạt hằng ngày 


mà còn giúp tâm trí ta thanh tĩnh, an nhiên, cởi mở và thông thoáng hơn trong đời sống này! 


Ngày nay, Vipassana đã du nhập đến nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhiều thiền sinh 
tìm đến các thiền viện, chùa chiền hoặc tham gia các khóa thiền Vipassana trong thời gian ngắn hạn hoặc 
dài hạn. Tuy nhiên, để quá trình hành thiền đạt được những hiệu quả như mong muốn thì ngoài việc tham 
gia các khóa thiền dưới sự hướng dẫn của các quý thầy, các bậc trưởng bối thì bản thân chúng ta cần trang 
bị thêm kiến thức hành thiền và phải thực sự mong muốn luyện tập, theo đuôi đến cùng đề hướng đến một 


cuộc sông tích cực và hoàn mỹ hơn. 


Thấu hiểu được giá trị, ý nghĩa và hành trình mà các thiền sinh - nhất là thiền sinh mới đang luyện tập với 
không ít những khó khăn, thử thách, băn khoăn, vướng mắc; nhóm biên tập VÔ THƯỜNG, bằng thiện tâm 
và chánh niệm đã hợp lực cùng nhau tông hợp và chắt lọc thành 108 câu hỏi đáp của 9 vị thiền sư nổi tiếng 
trên thế giới: Ottamathara Sayadaw, Thiền sư Mogok, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Silananda Sayadaw, 
Thiền sư U Pandita, Thiền sư Ajahn Chah, Thiền sư Mahasi, Pa-Auk Sayadaw, Ashin Tejaniya Sayadaw 
như một chỉ dẫn quan trọng về hướng dẫn thực hành thiền Vipassana, gửi tặng miễn phí cho những hành 


giả đang thực hành. 


Với tâm từ, chúng tôi hy vọng ebook “108 giải luận về thiền Vipassana” mang lại cho quý hành giả những 
lợi lạc, tỉnh tấn trong hành trình này! 

Cầu mong sao ebook này sẽ hỗ trợ quý vị trong việc tự trang bị những hiểu biết đúng đắn từ các bậc thiền 
sư chánh quả đề làm kim chỉ nam cho hành trình thiền tập của mình - không chỉ trong các khóa luyện tập 
mà ngay cả khi trở về với cuộc sống thường ngày đề đạt được một cuộc sống như ý với thân khỏe, trí sáng, 


tâm an... 


Lành thay thiện pháp ! 
Nhóm VÔ THƯỜNG kính bút! 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


HỎI ĐÁP CÙNG THIỀN SƯ 
OTTAMATHARA SAYADAW 
VỀ CUỘC SỐNG 


Nguồn tham khảo: 

Website: http://www.thiengiuadoithuong. 
org/2015/02/hoi-ap-thien-su-uottamasara-ve-cuoc. 
html 

Website: https://thuvienhoasen.org/a27488/hoi-dap- 


voI-thien-su-ottamasara-ve-cuoc-song 


I1. _ Lo lắng công việc cuộc sống đồng thời hành thiền nên tâm con luôn bất 
an, không ổn định. Kết quả là công việc và hành thiển đều không tốt. Vậy con 
phải làm sao? 


So sánh giữa việc hành thiền và công việc hàng ngày chúng ta nên từ bỏ công việc hàng ngày (việc đời). 
Tuy nhiên, nếu chúng ta chưa thê từ bỏ ngay được việc đời thì chúng ta nên thực hành cả hai. Đó là làm 
những công việc của cuộc đời cùng với chánh niệm và sự buông bỏ. Sức mạnh của chánh niệm và sự buông 
bỏ sẽ giúp chúng ta buông bỏ được cuộc sông đời. 


Nếu chúng ta không chánh niệm và buông bỏ thì chúng ta không thẻ từ bỏ được cuộc sông đời. Nếu chúng 
ta không thể buông bỏ được cuộc sống đời thì chúng ta sẽ không thể sử dụng hiểu biết và cuộc sống của 


chúng ta đề làm việc phước thiện (bồ thì, trì giới, hành thiền) suốt cả thời gian. 


Công việc hàng ngày hay việc đời thì không phải là những việc phước thiện. Làm việc phước thiện và làm 
công việc cuộc đời thì rât trái ngược nhau. Tôi đã không thỏa mãn với cuộc sông đời của mình nhưng tôi 
đã tìm được sự thỏa mãn với những việc phước thiện. Làm việc phước thiện và sông cuộc sông phước thiện 


thì rât ý nghĩa, còn công việc đời và cuộc sông đời thì ít ý nghĩa. 


Đi theo con đường của mọi người vẫn làm và đi theo con đường của Đức Phật chỉ dạy thì khác nhau và trái 
ngược nhau. Nếu chúng ta không đi theo con đường của Đức Phật thì chúng ta sẽ đi theo con đường của 
người đời. Nếu chúng ta đi theo con đường của Đức Phật chúng ta sẽ thu được kết quả, giá trị cuộc sống 
và trạng thái tâm như Đức Phật. Còn nếu chúng ta đi theo người đời chúng ta sẽ thu được kết quả, giá trị 


sống và trạng thái tâm như người đời. 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


2. _ Thưa Thiển Sư, đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống? Đâu là 


điều quan trọng nhất trong hành thiên? 


Điêu quan trọng nhât trong cuộc sông là không còn những Tà kiên (hiệu biệt sai lâm) và sự dính mắc vào 
cuộc sông này. Ngoài ra còn có thê nói răng điêu quan trọng nhât trong cuộc sông nảy là không có cái hiệu 


biệt sai lâm răng chúng sinh và các sự vật là có thực. 


Điều quan trọng nhất trong việc hành thiền là việc đi theo con đường Trung Đạo. Chỉ để sử dụng mà thôi, 
chỉ hành thiền mà thôi không có sự dính mắc vào hiểu biết sai lầm rằng chúng là có thật. Những câu trả lời 


này của tôi sẽ là không hoàn hảo và chính xác dưới góc nhìn của những người bình thường. 


3. _ Đôi khi làm việc với tâm cân bằng không có động lực mạnh mẽ như khi 


làm việc với tâm phiền não, ví dụ như khi tâm có tham 


Làm việc với tâm cân bằng sẽ mang lại kết quả tốt nhất, bạn không nên chấp nhận suy nghĩ thứ hai, suy 
nghĩ này là sai lầm. Chúng ta không nên so sánh Vô tham, Vô sân, Vô sĩ với Tham, Sân, S1, không nên so 
sánh giữa Giác Ngộ và chưa Giác Ngộ, giữa sự dính mắc vả sự xả ly. Chúng ta không nên nghĩ về Tham, 
Sân, S1 mà chỉ nên nghĩ về Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. Với sự thật là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi 
mà không có sự dính mắc rằng đó là thật (đó chỉ là những suy nghĩ mà thôi). Càng nghĩ nhiều về Tham, 
Sân, S1, càng có sự dính mắc vảo phiền não. 

Chúng ta nên cố gắng tìm ra những phiền não trong tâm mình ngay tại giờ phút hiện tại bằng việc thực 
hành chánh niệm và sau đó chúng ta nên cô gắng đề buông bỏ những phiền não hiện tại này. Nếu bạn không 
chánh niệm, bạn sẽ làm việc với phiền não. Phiền não sẽ tạo nên những động lực thúc đầy mạnh mẽ nhưng 
có rất nhiều hậu quả ngoài dự liệu. Khi bạn làm việc với động cơ là phiền não, bạn nên chánh niệm và 


buông bỏ thói quen đó. Càng buông bỏ được thói quen này, bạn càng có được hiểu biết đúng và sự buông 


bỏ. Với một hiểu biết đúng đắn và hoàn chỉnh, bạn chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong công việc. 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


4. Thưa Thầy đâu là hiểu biết đúng trong việc hành thiền, vì đôi khi con 
thấy con hành thiền để có được sự cân bằng trong cuộc sống chứ không 
phải để đạt được trí tuệ. 


Hiểu biết đúng trong việc hành thiền là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ đề biết mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà 
thôi. Hành thiền chỉ là hành thiền thôi, không có sự dính mắc và hiểu biết sai lầm đó là thật. 

Đề chỉ hành thiền mà thôi, bạn nên buông bỏ việc thực hành thiền cũng như buông bỏ khỏi mục đích của 
việc hành thiền. 

Tập trung quá mức đối với việc thực hành với mục tiêu là để cân bằng cuộc sống thì không phải là chỉ làm 
mà thôi (chỉ hành thiền mà thôi). Có mục tiêu như vậy là do có sự dính mắc vào cuộc sống. 


5. _ Một số ham muốn quá mạnh và trở thành một thói quen cố hữu, đôi 
khi con có thể hay biết được chúng khi chúng xuất hiện nhưng con vẫn 
không thể buông bỏ được chúng thì con phải làm sao ạ? 


Nếu thực hành chánh niệm, bạn có thể hay biết được những ham muốn của bản thân. Nếu như không có 
chánh niệm, bạn sẽ không nhận biết được ngay cả những ham muốn mạnh mẽ. Nếu không nhận biết được 
những ham muốn của bản thân, bạn sẽ không thể nào buông bỏ được những ham muốn đó. Việc thực hành 
chánh niệm và làm các việc phước thiện có thê giúp bạn nhận ra và buông bỏ được những thói quen và ham 
muốn của mình. Nếu bạn chánh niệm, bạn đang quan tâm tới những thói quen và sự dính mắc của mình. 

Càng hiểu biết về sự dính mắc và ham muốn, bạn càng có khả năng buông bỏ được những ham muốn của 
chính mình. Nếu không nhận ra được những thói quen và ham muốn của mình thì bạn cũng sẽ không thể 
nhận ra được sự chấm dứt của ham muốn và những thói quen đó. Bởi sự thật ở đây là không có ai cả, không 
có cái gì cả cho nên nếu bạn nhận biết được những ham muốn của chính mình, nếu bạn ghi nhận được 
những ham muốn của mình thì bạn sẽ hiểu rằng ham muốn không phải là một cái gì cả, chúng không phải 
là ham muốn của bạn. Như vậy bạn có thể hiểu được sự thật về những ham muốn này. Hiểu biết đúng đắn 
này sẽ giúp bạn buông bỏ được sự ham muốn và những thói quen. Nếu ghi nhận hay biết được những thói 
quen và ham muốn, bạn nên tiếp tục thực hành và bạn cũng nên thực hành các việc phước thiện khác nhiều 


nhât có thê. Băng cách đó, sức mạnh của sự buông bỏ sẻ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn và bạn chăc chăn 


sẽ buông bỏ được sự dính mặc vào những ham muôn mạnh mẽ. 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


6. Con nhận thấy mình có sự dính mắc mạnh mẽ với gia đình. Mỗi khi 
con nghĩ đến cha mẹ con và những áp lực, kỳ vọng, trách nhiệm cha mẹ đặt 


lên vai con, con đều cảm thấy tức giận. Vậy con phải làm sao ạ? 


Nếu bạn không thê buông bỏ được sự dính mắc quá mạnh mẽ đối với gia đình, bạn nên cô gắng buông bỏ 
sự dính mắc của mình vào bất cứ điều gì có thể. Nếu không thể buông bỏ được sự dính mắc với gia đình, 
hãy cố gắng buông bỏ sự dính mắc với những người khác, bởi sự dính mắc đối với những người khác thì 
yếu hơn sự dính mắc với gia đình. Để buông bỏ được sự dính mắc đối với gia đình, trước hết, bạn nên cố 
gắng buông bỏ được sự dính mắc vào bắt kỳ điều gì ở thời điểm hiện tại. Bằng cách thực hành như vậy bạn 


sẽ dân dân buông bỏ được các việc khó làm hơn. 


7. Con đang rất đau khổ, bởi vì vợ chồng con bất hòa, mấy tháng 

trước mẹ con vừa mất thì đến nay bố con không muốn sống nữa, bố con 
kinh doanh tại nhà và có 1 khoản nợ ngân hàng khổng lồ, với tình hình làm 
ăn như thế này có thể con phải bán nhà để trả nợ. Cuộc sống đối với con 


hiện nay như địa ngục. Con phải làm sao? 


Rồi một ngày bạn sẽ mất tất cả mọi thứ: gia đình, nhà cửa, nghề nghiệp, vợ con, tài sản. Điều đó là Sự 
Thật không thê trốn thoát. Và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, không chỉ với bạn mà với tất cả mọi người. 
Điều này là hoàn toàn chắc chắn. Bạn cho rằng nỗi đau khổ của bạn xuất phát từ mọi người xung quanh, 
nhưng bản chất nỗi khổ ây xuất phát từ việc bạn không có khả năng chấp nhận sự mất mát. Bạn càng có khả 
năng chấp nhận mắt mát, càng có khả năng chấp nhận sự thật thì bạn sẽ càng bớt đau khổ. Đây cũng là sự 
thật nữa. Bạn không chấp nhận được mất mát là vì bạn nắm giữ, hiểu sai lầm rằng đó là nhà của bạn, cha 
mẹ, tài sản của bạn. Do có sự hiểu lầm đó nên bạn năm giữ, điều khiên và không có khả năng chấp nhận sự 
thật là chúng sẽ mắt. 

Thật sự rằng bạn đã mắt chúng ngay từ khi bạn bắt đầu “có” chúng, vì hiểu là mình có chúng nên bạn mới 
mắt chúng, còn hiểu được rằng chúng đến với bạn là do các điều kiện nhân duyên hội tụ thì khi không 
đủ điều kiện nữa nó sẽ ra đi, khi đó bạn sẽ chấp nhận được sự mắt mát. 

Khi kết hôn bạn cho rằng đó là vợ của mình và sở hữu được người vợ, nắm giữ được họ, khi có con bạn 
cũng cho rằng con của bạn và nắm giữ ý tưởng đó, cùng hiểu lầm ấy với tài sản, cha mẹ, nhà cửa, nghề 
nghiệp. Cho nên có thêm một vật gì, điều gì là bạn có thêm sự nắm giữ, và sự nắm giữ ấy nay trở thành thói 
quen của bạn. Bạn có thói quen nắm giữ chứ không có thói quen chấp nhận mắt mát (chấp nhận sự thật). 
Từ trước tới nay bạn không mất mát nhiều nên khả năng chấp nhận mất mát rất yếu và sự nắm giữ rất 
mạnh mẽ, chúng được tích lũy cùng với nhau. Bạn cần xây dựng và ghi nhớ sự thật rằng mọi thứ có bản 
chất riêng, và bản chất tột cùng của chúng là chúng đang thay đổi và bạn sẽ phải mất chúng, hãy ghi nhớ 
và tạo cho mình khả năng chấp nhận điều đó. Khi bạn nghĩ rằng mình “có” bất cứ điều gì, hãy nhắc nhở và 


ghi nhớ sự thật đó, chúng không phải là của bạn và bạn không thể nắm giữ được chúng. 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


8. __ Hỏi tiếp: Con còn quá trẻ để mất tất cả những thứ đó, và mất cùng một 


lúc, nếu như mất từ từ và mất khi con đã già có khi con lại dễ chấp nhận hơn. 


Với người không có khả năng chấp nhận mất mát thì không có gì để mắt là điều tốt nhất cho anh ta, giả 
sử nếu mất gia đình, mất nhà, mất nghề nghiệp thì bạn sẽ ra sao? Nếu có được bài học lớn từ điều đó, có 


thể đó là cơ hội cho bạn xuất gia và trở thành tu sĩ không tài sản như tôi đây, có sao đâu (cười). 


Đó là bạn nghĩ vậy thôi, còn sự thật chưa chắc bạn đã mất tất cả những thứ đó. Bạn còn trẻ, còn sức 
khỏe nên còn rất nhiều thời gian cho bạn học hỏi và rút kinh nghiệm, những gì đang xảy ra là cơ hội rất 


tốt cho bạn, là điều rất mừng cho bạn đề có thê đối diện, xây dựng tính chấp nhận mắt mát cho tương lai. 


Nếu bạn đã lớn tuổi và bệnh tật, bạn vẫn có thể mất những thứ kể trên nhưng khi đó sẽ còn khó khăn hơn, 
khó chấp nhận hơn nữa. Nếu bạn mất mát từng thứ một thì khả năng chấp nhận mất mát sẽ rất nhỏ, đây là 
cơ hội để bạn xây dựng khả năng chấp nhận, mắt mát lớn. Đến một ngày, bạn và tôi và tất cả đều sẽ mất 
cùng I lúc, khi đó bạn có đủ mạnh mẽ để chấp nhận rồi. Điều đó là cần thiết. Bây giờ bạn còn trẻ và không 


phải người trẻ nào cũng có cơ hội tôt như bạn đê học hỏi. 


9... Hỏi tiếp: Con còn quá trẻ để mất tất cả những thứ đó, và mất cùng một 


lúc, nếu như mất từ từ và mất khi con đã già có khi con lại dễ chấp nhận hơn. 


Bạn không thể điều khiển được tất cả mọi người, tất cả mọi hoàn cảnh, bạn không thể làm cho sự việc, con 
người, niềm vui tồn tại mãi mãi nhưng bạn có thể xây dựng được cho mình khả năng chấp nhận sự thay 
đổi ấy. Khi có được sự chấp nhận sự thật ấy, tâm lý bạn sẽ ôn định hơn, khi đó tự bạn sẽ biết cần làm gì 


để thay đổi con người, hoàn cảnh xung quanh. Khi bạn biết chấp nhận mắt mát thì sẽ giúp cho gia đình, 


người thân cũng biết chấp nhận mắt mát, và khi đó có tự do, sự hiểu biết trong tâm trí của mọi người thì gia 
đình bạn sẽ thay đổi. 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


HỎI ĐÁP CÙNG THIỀN SƯ 
MOGOK VỀ PHÁP 
DUYÊN SANH 


Nguồn tham khảo: 
Ebook “PHÁP DUYÊN SANH” 


I. Duyên sanh (Paticcasamuppada) là gì? 


Pafticcasamuppada là một từ Pãli được kết hợp bởi ba chữ, đó là Paticca với nghĩa “do” hay “dựa vào”, 
Sam có nghĩa khéo, và Uppada với nghĩa sự sanh khởi của quả do nhân, chính vì dựa vào nhân mà có quả 
nên nó được gọi Pháp Duyên Sanh (Paticcasamuppada - Law of Dependent Origination) hay Vòng Tái 
Sanh Luân Hồi). 

Trong Pháp Duyên Sanh có mười hai mắc xích trình bày tiến trình sanh khởi của một hữu tình từ một hiện 
tượng này đến một hiện tượng khác trong chuỗi luân hồi bất tận. 

Mặc dù Pháp Duyên Sanh bắt đầu với Vô Minh (Avijã), song cần lưu ý rằng Vô Minh không phải là 
nguyên nhân đầu tiên bởi vì vòng luân hồi vốn không có khởi điểm; nguồn gốc của các chúng sanh luân 
chuyên trong Luân Hồi không thế khám phá ra được do bị vô minh che đậy. Pháp Duyên Sanh dạy cho 
chúng ta biết vòng luẫn quần của tái sanh, trong đó nguyên nhân vừa là nhân và cũng vừa là quả hay nói 
chính xác hơn nhân luôn trở thành quả và quả đến lượt nó cũng trở thành nhân trong hệ thống không gian 
và thời gian của vũ trụ này. 

Mười hai mắc xích được trình bày như sau: 

. Dựa vào hay duyên Vô Minh (aviJa) các Hành (sankhãra) sanh. 

. Duyên Hành, Thức (viññãna) sanh. 

. Duyên Thức, Danh Sắc (Nãmaripa) sanh. 

. Duyên Danh Sắc, Lục Nhập (Salãyatana) sanh. 

. Duyên Luc Nhập, Xúc (Phassa) sanh. 

. Duyên Xúc, Thọ (Vedanä) sanh. 

. Duyên Thọ, Ái (Tanhã) sanh. 

. Duyên Ái, Thủ (Upädãna) sanh. 

. Duyên Thủ, Hưu (Bhava) sanh. 

10. Duyên Hữu, Sanh (JãtI) sanh., 

11. Duyên Sanh, Già (Jarä), Chết (Marana), Sầu (Soka), Bi (Parideva), Khổ (Dukkha), Ưu (Domanassa), 


\© œ ¬I1 ©Œ Ca + CC) t2 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


Não (Upäyäsa) sanh. 

Điều đễ nhớ là pháp duyên sanh này không nói đến cái gì khác ngoài cái gọi là bản ngã của bạn, hay các 
uân, danh và sắc của bạn. Thực sự là vậy, và còn hơn thế nữa. Nó chỉ cho bạn thấy dòng tương thục nhân 
quả của các gọi là bản ngã, về tiễn trình sanh và diệt của Danh Sắc hay nói cách khác, về chuỗi sầu, bị, 


khô, ưu, não, ... vô cùng tận của bạn. 


Thực sự pháp Duyên Sanh tự nó chỉ là một trình tự có tính tuần hoàn của sự sanh và diệt của Pháp hay các 
Uấn (Khandhas). Một hiện tượng cũ làm phát sanh một hiện tượng mới trong chuỗi tương tục bắt tận. Hiện 
tượng sanh và diệt ấy được gọi là Duyên sanh và trong pháp duyên sanh này không có Đắng Sáng Tạo hay 
Thượng Đề nào có thể can thiệp vào nhiệm vụ của nó, nghĩa là không một đắng nào có thê làm cho nó khởi 
động hay kéo cho nó dừng lại được. Nhiệm vụ này là sự nôi kết lại của các pháp do duyên sanh. Đạo Quả 
(Magga Phala) là Pháp (Dhamma) duy nhất có thể bẻ gãy mắc xích của duyên sanh và khi sự nổi kết này 
không còn nữa thì được gọi là Niết Bản. 

Tiến trình này chỉ là sự sanh và diệt của các Uần Danh và Sắc hay nói cách khác đây là tiến trình của Quy 
Luật Nhân Quả trong đó không có hình thái nào có thể được xem như Tôi, của tôi, hay Tự Ngã của tôi. 
Không có gì ngoại trừ sự sanh và diệt của các Uần, không có gì ngoại trừ sự sanh và diệt của Danh Sắc 
hay của Sáu Xứ (ãyatana). 


Những từ đàn ông, đàn bà, người, vật, hay chúng sanh có thể được mọi người biết đến và gọi như vậy theo 
Sự Thực Chế Định hay Tục Đề (sammuti saccä), trong khi pháp Duyên Sanh chỉ cho thấy vô minh (avijä) 
và tham ái (tanhã) là khởi đầu của Luân Hồi. Tuy nhiên điều này không nên đem so sánh với sự khởi đầu 
của con người hay nguyên nhân đầu tiên. Trong Sự Thực Tối Hậu hay Chân Đề không có đàn ông, đàn bà, 
hay nhân loại hay sinh vật, ... và vì vậy chúng ta chỉ có thể theo dấu trở lại Pháp, đó là phải xem Vô Minh 
và Tham Ái là khởi đầu của Luân Hồi. 

Nó cũng chỉ cho thấy rằng Duyên Sanh không là gì khác ngoài tiến trình sanh diệt bắt tận và liên 
tục của Ngũ Uần hay của cái gọi là con người, mà theo Sự Thực Chế Định ai cũng biết đó như đàn ông, 
đàn bà, và sinh vật này sinh vật nọ, v.v.... 

Cần nhớ rõ rằng trong Sự Thực Tối Hậu (Paramattha Sacca, Chân Đề) không có những vật như đàn 
ông, đàn bà, ... Duyên sanh là pháp chi cho chúng ta thấy “Khi cái này có mặt, cái kia sanh; với sự sanh 
khởi của cái này, cái kia hiện hữu; khi cái này không có mặt, cái kia không xuất hiện.” 

Nó cho thấy sự nói kết giữa Hành (Sankhãra) và Thức (Viãñãna) và giữa Nghiệp Hữu (Kammabhava) 
và Sanh (Jãt1). 

Nó cho thấy vòng luân lưu bắt tận của sanh, già, bệnh, và cuối cùng là chết. Nói khác hơn, tiến trình 
sanh, già, bệnh, chết tiếp diễn vô cùng tận giống như cách cây cho trái và trái tạo ra cây, và cây sau đó lại 
tạo ra trái, V.V... tiến trình cứ kéo dài liên tục và bất tận như vậy. 

Nó cho thấy tiến trình sanh và diệt chỉ là chuỗi dài của đau khô. 

Điều này cũng giống như đám lửa và nhiên liệu, khi nhiên liệu được bỏ vào ngọn lửa sẽ cháy bùng 
lên, cũng thế, vòng luân hồi sẽ tiếp tục không ngừng khi nhiên liệu cứ được tiếp vào vậy. 


Theo Tứ Thánh Đề thì đây chỉ là tiến trình lập đi lập lại không ngừng của Tập Đề (Samudaya Sac- 


10 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


ca) và Khô Đề (Dukkha Sacca) trong một chuỗi tương bắt tận. Theo Tam Luân (Vatta) thì đây là vòng xoay 
(tam luân) không ngừng của Phiền Não Luân (KilesaVatta), Nghiệp Luân (Kamma Vatta), và Quả Luân 
(Vipäka Vatta). Nói khác hơn, do phiền não luân mà có nghiệp luân và do nghiệp luân có quả luân. 

Chi có một trật tự thời gian và không gian xoay chuyền theo chu kỳ, đó là chỉ có Quá Khứ, Hiện 
Tại, và Tương Lai đang diễn tiễn. Hiển nhiên, người đọc sẽ thấy rằng hiện tại trở thành quá khứ của tương 
lai và tương lai đến lượt nó lại trở thành hiện tại, Như vậy tiến trình miên viễn của luân hồi cứ diễn tiễn 


một cách vô hạn định. 


2. _ Làm sao để hiểu và áp dụng Pháp Duyên Sanh vào hành thiền? 


Có Đại Trưởng Lão Mogok đã giải thích cặn kẽ Duyên Sanh của các Uấn (Khandha Paticcasamuppäda) 
vì lợi ích của những người hành thiền. Đây có thể được xem là lối quán tắt hay cách thiền tắt cho người 
hành thiền bởi vì nó tập trung vào những khía cạnh hiện tại của duyên sanh. Nói cách khác nó giúp người 
hành thiền hiểu được các Uẫn (khandha), sự bắt đầu, nhân duyên và sự diệt của chúng. Trong kinh điển 
Pã]I có nói: 

Cakkhuñca paficca rũpe ca uppajjati cakkhuviññãnam, tinnam sangati phasso, phassapaccayäuppaJJati 
vedayitam sukham vãdukkham vã adukkhamasukham, Vedanä Paccayä Tanhã, Tanhã Paccayã Upadanam, 
Upadana Paccaya Bhavo, Bhava Paccayä JãtI, JatI Paccaya Jara Marana Soka Parideva Dukkha Domanas- 
sa Upãyäsã Sambhavanti Evametassa Kevalassa Dukkhakhandhassa SamudayohotI. Sotañca Paticca Sad- 
deca UppaJJati Sota Viãññãnam. Ghãnañca Paticca Gandheca Uppajati Ghãna Viãññãnam. Jivhañca Paticca 
Raseca UppaJjjati Jivha Viãñãnam. Kãyañca Paticca Photthabbeca UppaJJati kãya viññãna. Manañca Pat- 
Icca Dhammeca UppaJati Mano Viãññãnnam, Tinnam...Samudayohot1. 

“Cakkhuneca” có nghĩa là “Con Mắt”, “Rũpeca” có nghĩa là “Cảnh Sắc” hay “sắc trần”. Khi sự va chạm của 
hai hiện tượng này xảy ra Nhãn Thức (Cakkhuviññãna)khởi sanh. Cần lưu ý rằng chỉ có sự sanh khởi của 
nhãn thức chứ không có Tôi, không có Anh, hay Chị thấy trong đó. Không có người thấy. Không có Tôi, 
Anh hay Chị trong con mắt hay trong cảnh sắc. Không có người thấy trong nhãn thức. Nhãn thức chỉ là 
nhãn thức, không hơn không kém và nhãn thức này không nên lầm lẫn với Tôi, Anh hay Chị hay nói khác 
hơn nó phải không được nhân cách hoá. 


Sự kết hợp của con mắt, cảnh sắc và nhãn thức làm phát sanh Xúc (phassa), duyên xúc thọ (vedan3) sanh, 
và trong thọ không có Tôi, Anh hay Chị nào cả. 

Duyên thọ ái (tanhã) sanh, duyên ái thủ (upãdãna) sanh. Duyên thủ thân nghiệp (kãya kamma), khâu 
nghiệp (acIkamma) và ý nghiệp (mano kamma) sanh. Duyên Nghiệp Hữu (kammabhava) Tái Sanh (JãtI) 
sanh. Jãti cũng có thể hàm ý tái sanh trong bốn ác đạo (apãäya jãti). 

Duyên Jãti (sanh) già, chết sanh sầu. bi, khổ, ưu, và não sanh. Như vậy là toàn bộ khối khổ sanh. “Sotañ- 
ca Paticca Saddeca Uppajjati” có nghĩa là lỗ tai và cảnh thinh va chạm khiến cho Nhĩ Thức (sotaviñãna) 
sanh. Tương tự, Ghãnañca Paticca... (mũi và cảnh khí hương trần...), Jivhañca Paticca... (lưỡi và cảnh vi), 


Kãyañca Paticca... (thân và cảnh xúc), Manañca Paticca ... (ý và cảnh pháp) cũng phải được hiểu lần lượt 


11 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


như vậy. 
Những gì vừa để cập ở trên là cách duyên sanh của các uấn (khandha paticcasamuppäda) theo sự giải thích 


của Đại Trưởng Lão Mogok. 


Đề làm cho sáng tỏ và dễ hiểu hơn, chúng tôi sẽ giải thích lại bằng thứ ngôn ngữ thông thường như sau: 

Khi anh A thấy một vật đẹp, anh ta mong muốn, dính mắc và cố gắng để có được nó. Ở đây, thấy một vật 
đẹp vả muốn có nó là tham (tanhã). Do tham ái anh ta bị tràn ngập bởi một sự khao khát mãnh liệt muốn 
có nó và dính mắc vào nó: đây là thủ (upädãna). Và để có được nó anh ta thực hiện mọi loại nỗ lực, đó là 


những cố gắng bằng thân, khâu và ý, đây là Nghiệp Hữu (kammabhava). 


“Kammabhava paccayä JãtI° nghĩa là duyên nghiệp hữu tái sanh sanh. “TãtI paccayã Jarä marana soka 
parideva dukkha domanassaupäyäs sambhavanti”, duyên tái sanh, già, chết, sầu, bi, khố, ưu, não sanh. Như 
vậy, chuỗi Duyên Sanh diễn tiến hay nói cách khác đây là quy trình tiến hoá theo tuần tự của một chuỗi 
Duyên Sanh mà vốn chỉ là sự xuất hiện và biết mất (hay sanh và diệt) của các uẫn và tự thân các uẫn này 
không là gì khác ngoài khổ hay một chuỗi khổ đau (dukkha). 


Đối với người đọc có tư duy điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn, trong một ngày không biết bao lần chúng ta 
đã dự phần vào trong tiến trình sanh khởi không ngừng của Ái, Thủ, và Nghiệp Hữu hay nói theo ngôn ngữ 
thông thường, trong một ngày không biết bao lần chúng ta đã thấy, chúng ta đã mong muốn, chúng ta đã bị 
áp đảo bởi sự khát khao mãnh liệt và chấp thủ, và vì điều này chúng ta đã phạm vào ba loại hành (nghiệp), 
bằng ý, bằng lời nói, và bằng thân. Tương tự, khi chúng ta nghe, khi chúng ta ngửi, nếm, xúc chạm và suy 
nghĩ một điều gì, nếu chúng ta thích hay rất thích nó, thái độ ấy là tham ái (tanhã). Và khi chúng ta bị áp 
đảo bởi tham ái mãnh liệt này, đó là thủ (upadana), và khi chúng ta phạm vào ba loại hành bằng thân, khẩu, 
ý, thì điều này gọi là Nghiệp Hữu tức nghiệp có khả năng đưa đi tái sanh. 

Dù ý thức hay không ý thức, trong một ngày, từ lúc sáng sớm cho tới khi chúng ta đi ngủ, chúng ta vẫn 
rơi vào những tiến trình này. Người đọc ít nhất cũng nên lưu tâm đến sự kiện rằng Duyên Sanh không là 
gì khác ngoài chuỗi hành động của mình và cũng nên một lần tập trung sự suy nghĩ của mình vào các uân 
(khandha) để thấy xem chuỗi hành động ấy có dứt khoát nằm trong Quy Luật Nhân Quả và phù hợp với 
giáo lý Duyên Sanh này hay không. 


Nếu bạn nghĩ đã đến lúc để chấm dứt chuỗi hành động hợp với Duyên Sanh của mình thời có con đường 
để thoát ra khỏi Luân Hồi. Nếu bạn tiếp tục thực hiện nó như thường lệ thì vòng Duyên Sanh sẽ tiếp diễn 
và tiến trình sầu, bi, khô, ưu, não và toàn bộ khối khổ này của nó sẽ tiếp tục không ngừng. 

Khi có sự va chạm của “con mắt và “cảnh sắc” nhãn thức sẽ sanh. Người hành thiền được khuyên nên quan 
sát 'nhãn thức” này xem nó vẫn còn đó, hay diệt mất. Sau khi quan sát người hành thiền sẽ thấy rằng nhãn 
thức ấy đã diệt hay biến mất khi nó được quan sát bởi tâm quan sát. Một điều sẽ trở nên rõ ràng đối với 
người quan sát là nhãn thức không còn được thấy nữa vì sự sanh khởi của nó chỉ có tính chất nhất thời. 
Theo cách tương tự, bất cứ khi nào có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hay ý thức sanh 


khởi, sự sanh khởi của nó phải được quan sát bởi tâm quan sát kế tiếp. Điều cần ghi nhớ là khi tâm quan 


12 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


sát khởi lên thì sự sanh của nhãn thức tâm hay bất kỳ tâm nào khác đã diệt và biến mắt bởi vì không thể 


có hai tiên trình tâm cùng tôn tại song song. 


“Aññam Upajate Cittam, Aññam Cittam Ninujati"nghĩa là mỗi lần chỉ một tâm sanh (hay không thê có hai 
tâm sanh trong một sát na). Do đó, người hành thiến được khuyên nên quan sát hay quán (đề thấy rằng) bất 
kỳ Uần nào sanh, dù cho đó là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, hay Thức, sự sanh ấy chỉ nhất thời vì nó diệt liền 
sau khi sanh. Đây chính xác là những gì các Uẫn của bạn phải trải qua. Mọi hiện tượng sanh đều nhất thời. 
Uẫn cũ biến mắt làm phát sanh một Uẫn mới và tiến trình này cứ diễn ra bất tận. 

Nếu người hành thiền quên quan sát hay quên quán một nhãn thức khi nó khởi lên, tham ái sẽ phát sanh, 
và nêu vị ấy lại quên quan sát (tâm) tham ấy, thủ (upãädãna) chắc chắn sẽ theo sau. Do vậy, vị ấy cần phải 
quán thủ. Nếu vị ấy không làm được như vậy Nghiệp Hữu (kammabhava) sẽ theo sau, và khi nghiệp hữu 
đã sanh tiến trình sanh, già, chết chắc chăn sẽ xảy ra. Vì vậy sự xoay vấn của bánh xe Thập Nhị Nhân 


Duyên là vô cùng tận. 


Còn đây là một minh hoạ khác theo kinh Pä]I: Sotañca paticca saddeca upaJjatI sota viññãnam tinnam 
sangati phasso, phassa paccaya vedanä... hoti (Duyên tai và cảnh thính, nhĩ thức sanh, sự va chạm của ba 
pháp này gọi là xúc, xúc duyên thọ ...). Một người cha nghe tiếng gọi của đứa con khi nó đi học về. Ngay 
khi nghe tiếng con gọi anh ta cảm thấy nóng lòng muốn được thấy đứa bé và hơn thế nữa anh nóng lòng 
muốn được ôm nó và vuốt ve, hôn hít nó, và anh đã làm những điều đó. Anh ta có thể nghĩ và nói rằng anh 
làm tất cả những điều này là vì nó là con anh và vì anh thương yêu nó; ở đây, không có tội gì chống lại 
anh ta vì anh ta không vượt qua bất kỳ quy tắc đạo đức nào. Tuy nhiên, sự thực là những điều anh làm đã 
khiến cho tiến trình Duyên Sanh diễn tiến và tiếp tục cái vòng xoay không ngừng của nó một cách không 


lay chuyên được. 


Đề làm sáng tỏ việc Duyên Sanh bắt đầu xoay như thế nào khi nghe giọng của đứa bé vừa đi học về này, 
chúng ta hãy phân tích: - Khi giọng của đứa bé được nghe và khi ngay nghe được giọng của nó tham ái 
(tanhã) khởi lên (khiến người cha) muốn thấy, muốn vuốt ve và hôn hít nó. Do tham ái, anh đã làm những 
gì anh muốn. Sự vuốt ve, hôn hít này là Nghiệp Hữu (kammabhava). Nghiệp hữu làm duyên cho tái sanh 
(kammabhava paccaya jãti). Khi nghiệp hữu có mặt thì jãti (tái sanh) bắt buộc phải theo sau. Kammabalam 
sabbaññu Buddhãpi patibhahitum nasakkonti°, ngay cả chư Phật cũng không thể làm cho nghiệp lực dừng 
lại được. Từ sáng cho đến tối, tiến trình này cứ diễn tiến. Khi có đối tượng hấp dẫn thì đường như tham 
ái đã khởi và do tham ái, thủ sanh; do thủ, nghiệp hữu (nghiệp lực) sanh, và như vậy toàn bộ chuỗi Duyên 


Sanh diễn tiên trong sự xoay vần không ngừng của nó. 


Khi nghe một giai điệu thích ý tham ái phát sanh và do ái thủ sanh, do thủ nghiệp hữu, tái sanh, già, bệnh, 
chết, sầu, bi,... ưu não sanh, và toàn bộ tiến trình của vòng xoay thập nhị nhân duyên diễn tiến trong sự 
xoay vân không ngừng của nó. Tương tự, khi ngửi một mùi hương dễ chịu, nêm một vị ngon, xúc chạm 
một đôi tượng vừa ý và suy nghĩ đến một ý tưởng hay thì ngay đó một chuỗi ái, thủ, nghiệp hữu, già, chết, 


sâu, bị,... và toàn bộ khôi khô, phát sanh. 


13 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


Trong thực tế, bất cứ khi nào một đối tượng (sắc) đẹp, một âm thanh du dương, một mùi thơm, một vị 
ngon, một sự xúc chạm dịu dàng, một ý tưởng hay xâm nhập vảo tâm qua các căn môn (cửa giác quan) 
chắc chắn tham ái và một chuỗi các yếu tố khác sẽ phát sanh. Chuỗi các tiến trình này không là gì khác 
ngoài Phiên Não Luân (kilesa vatta, vòng xoay của các phiền não) rồi đến lượt nó, phien não luân sẽ làm 
phát sanh Nghiệp Luân (kamma vatta) và từ nghiệp luân Quả Luân (vipäka vatta) được tạo ra. Vòng xoay 
của tam Luân (vatta) được tạo thành như vậy (tham khảo lại lược đồ). Vô minh, tham ái, chấp thủ là Phiền 
Não Luân trong khi hành và nghiệp hữu là Nghiệp Luân, còn Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, già, 
chết tạo thành Quả Luân. 


Tương tự, duyên mũi, duyên lưỡi, duyên thân và duyên ý ... có thể được xem như Duyên Sanh của Ngũ 
Uẫn (khandha paticcasauppada), là những gì cần phải được quan sát và quán chiếu bằng minh sát trí, nếu 
không toàn bộ chuỗi tiễn trình luân hồi sẽ tiếp diễn không ngừng và kéo theo sau nó là cả một khối khổ 


bắt tận. 


3. _ Vô minh là gì? 


Vô minh là không hiểu biết về Tứ Thánh Đề (Ariya Sacca) 

1. Không hiểu biết về Nhân Sanh Của Khổ (samudaya sacca, hay Tập Đề) 
2. Không hiểu biết về Khô Đề (dukkha sacca) 

3. Không hiểu biết về sự diệt khổ (nirodha sacca) 


4. Không hiểu biết về con đường đưa đến sự diệt khổ (nirodha gãminTpatipadä) 


Ví dụ 

1. Nỗi ám ảnh và khao khát về vàng, bạc và những của cải vật chất khác luôn cô hữu trong mỗi chúng ta. 
Sự khao khát này là nhân căn để của Khổ (dukkha). Không hiểu biết điều này gọi là vô minh về tập đế, hay 
không hiểu biết về nhân sanh của khổ (samudaya sacca). 

2. Không hiểu biết rằng các uân (khandha) của chúng ta chính là khổ được gọi là vô minh về khổ đề. 

3. Không hiểu biết rằng sự diệt của tất cả khổ là Diệt Đề, hay nói cách khác là Niết Bàn Tôi Thượng, sự 
không hiểu biết này được gọi là diệt đ. 

4. Không hiểu biết rằng Bát Thánh Đạo là con đường dẫn đến Niết Bàn Tối Thượng được gọi là vô minh 
về đạo diệt khổ thánh đế. 


Sự không hiểu biết như vậy gọi là vô minh (avijã) và tất cả những hành động bằng thân, khẩu, ý sẽ xuất 
phát từ vô minh này. Vì lẽ đó Đức Phật nói “Vô minh làm duyên cho các hành, (avijä paccayä sankhãras 
1 Không biết nhân căn đề của tất cả khổ, mọi hành động đều được làm hay vi phạm. Vì bản thân, vì 
gia đình, v.v, người ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bắt kế là thiện hay bắt thiện đề tích cóp của cải, hay để 
có được những địa vị cao hơn, ... cho chính mình. 


Có thể anh ta sẽ nói rằng anh ta đang sống một cuộc đời lương thiện vì anh ta chi làm những công việc 


14 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


mua bán hợp pháp, nhưng trên quan điểm của Duyên Sanh thì điều anh ta làm không những đã không bẻ 
gãy chuỗi Luân Hồi mà còn đang thực hiện công việc nối kết cho chuỗi Duyên Sanh ấy nữa. Nếu được hỏi, 
vậy anh ta đã phạm tội gì? Câu trả lời tất nhiên sẽ là: không thể quy kết anh ta có phạm một tội nào hay 
không, nhưng dứt khoát có thể nói điều anh ta làm đã nối kết các mắc xích của chuỗi Duyên Sanh và đang 


làm cho chuối ây xoay chuyên. 


Lại nữa, vì muốn đạt đến một cảnh giới cao hơn trong kiếp sau mà một người bố thí. Đây là thiện nghiệp, 
không có gì phải hoài nghi, tuy nhiên bất cứ thiện nghiệp nào được làm với vô minh, tức thiện nghiệp 
được làm mà không có sự hiểu biết về Khổ Đé, sẽ trở thành Phúc Hành (puññãbhisankharas): Vô minh làm 
duyên cho thiện hành" (*avijã paccayã kusala sankhãrä'). Khi bố thí hay giữ giới được làm với quan niệm 
đạt đến những cảnh giới cao hơn, nghĩa là được trở thành chư thiên hay phạm thiên trong kiếp kế. Bồ thí 
và giữ giới ấy cũng do vô minh làm duyên. Lời nguyện cuối cùng bao giờ cũng là cầu mong cho những 
ước nguyện ấy được thành tựu. 

Và nếu những ước nguyện này được thành tựu và họ trở thành chư thiên hay phạm thiên, thì khởi đầu của 
kiếp kế vẫn là sinh (jãti). Sanh không là gì khác ngoài Khổ Đề (dukkha sacca). Kinh Chuyên Pháp Luân 
nói: Jãtipi Dukkha Sacca' (Sanh là Khổ Đề). 


4. _ Bố thí Thiện Xuất Ly Luân Hồi là gì? 


Người không hiểu biết về Tử Thánh Đề được gọi là phàm phu mù lòa (andha puthujana), người này do suy 
nghĩ một cách mù mờ nên luôn luôn bắt an và chỉ muốn đi lang thang chỗ này chỗ kia. Và do không có con 


mắt trí tuệ, chắc chăn một hồ bẫy sẽ dành cho người ấy. 


Với quan niệm sẽ đạt đến một địa vị cao hơn, như trở thành một vị Chư Thiên hay Phạm Thiên trong kiếp 
sau, người này làm các việc công đức (puñãbhj sankhãra, phúc hành). Điều này có thê được ví như họ đang 
đi bằng chân phải. Lại nữa do bị áp đảo bởi mong muốn trở nên giàu có một cách nhanh chóng, họ phạm 
vào các loại hành bất thiện (apuññäbhi sankhära, phi phúc hành) vì lợi ích của bản thân họ hay vì lợi ích 


của gia đỉnh họ. Điều này được gọi là họ đang đi bằng chân trái. 


Do Vô Minh, không hiểu biết về Tứ Thánh Đé, họ tạo tác các hành này. Những điều họ làm giống như 
những bước di của một người mù. Ở đây, bị mù là vô minh, không hiểu biết về sự thực và làm những hành 
thiện và bất thiện được ví như đang bước đi với chân phải và chân trái. Nếu một người bồ thí với sự hiểu 
biết rõ rằng năm uân này (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) là Khổ Đề (dukkha sacca) và do vậy (chúng) là 
đáng khinh, đáng ghét, chứa đầy khổ đau và không đáng mong muốn, có thể nói đây là cách bồ thí chân 
chánh bởi vì nó được làm với sự hiểu biết về Sự Thực (đế) rằng các Uẫn không là gì cả ngoài Khổ Đế. 
Loại bố thí này được gọi là Thiện Xuất Ly Luân Hồi (Vivatta Kusala) không lẫn lộn trắng với đen. 

Khi bố thí được làm mà không có bắt kỳ sự trông đợi nào hay không có bất kỳ ước vọng nào cho một địa 


vị tốt hơn trong kiếp sau, đã được làm với lòng mong muốn rõ rệt là đạt đến sự diệt tận vòng Luân Hồi hay 


15 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


nói cách khác nó đã được làm vì sự không hoạch đắc bất cứ một loại Uấn nào trong kiếp sau, bồ thí này là 


thiện xuất ly luân hồi vốn có thể phá hủy bất cứ Nghiệp Lực nào. 


6. Hỏi về bố thí: Trong khi luân hồi thì dài vô tận và trước khi đạt đến 
Niết-Bàn một người vẫn có thể phải tái sanh vào những kiếp sống nghèo đói, 
túng thiếu, vì vậy việc ước ao và mong mỏi thịnh vượng và hạnh phúc trong 
những cảnh giới cao vời của chư thiên, như được làm Thiên Tử hay làm Vua 


Chuyển Luân,... trong kiếp sau sẽ chẳng phải là điều đáng làm hay sao? 


Điều này cần phải được làm cho sáng tỏ. Hầu hết mọi người đều tin rằng chính “Tôi là người bố thí và 
cũng chính “Tôi' sẽ là người gặt quả lợi ích của bồ thí trong kiếp sau và trong niềm tin này ý niệm về “Tôi” 
hay Tự Ngã vốn là một Tà Kiến (micchã ditthi) đã có mặt. Khi quan niệm cho rằng “Tôi', người bố thí và 
“Tôi”, người thọ quả là một người thì đó là Thường Kiến (sassata ditthi). Người đọc phải rất cân thận về 
điểm này bởi vì mặc dù bố thí là một thiện nghiệp, vẫn có hai pháp lẫn lộn trong thiện nghiệp ấy, đó là tham 
ái (tanhã, mong muốn gặt quả), và tà kiến (dịtthi, ngã kiến và thường kiến). Một tà kiến như vậy đã từng 
thịnh hành và ngủ ngầm trong mỗi con người chúng ta từ rất xa xưa và do đó sẽ không dễ để loại trừ nó. 
Còn đây là một cách giải thích khác. Không có gì phải hoài nghi, bố thí là một thiện nghiệp, và mong 
muốn có được một địa vị cao là Tham Ái (tanhã), vì vậy nghiệp này được gọi là Nghiệp Hỗn Hợp (missaka 
kamma). Do có sự pha trộn giữa nghiệp trắng (bó thí) và nghiệp đen (mong muốn một địa vị cao), nên gọi 
là nghiệp hỗn hợp. Và quả của nó thường được bảo là sẽ cho tái sanh làm các loài thú hữu phước như Long 
Vương Naga, Bạch Tượng Chúa, v.v... 

Do đó, đến đây người đọc có thể tự quyết định xem bản chất của nghiệp hỗn hợp là đáng mong muốn hay 
không đáng mong muốn. Chúng ta hãy trở lại với bước đi của người mù. Bị mù ở đây muốn nói tới sự 
không hiểu biết về Tứ Thánh Đề. Bước đi với chân phải và chân trái là tạo Phúc Hành (puññãbhisankhãra) 
và Phi Phúc Hành (apuññãbhisankhaãra). 

Bước với chân phải bạn sinh ra các Uần của con người hay chư thiên vốn không là gì ngoài Khổ Đề. Bước 
với chân trái bạn sinh ra các Uân thuộc cõi khổ (duggati khandha). Vì thế, khi kẻ phàm phu mù loà bước 
đi, bất kế là đi về hướng nào, họ cũng chăng đi đến đâu và nếu có làm điều gì họ cũng làm với vô minh để 


rôi đưa họ đên với Duyên Sanh trở lại. 


7. Thân Kiến khởi lên như thế nào và theo cách ra sao? 
Khi năm uẫn được quan niệm và có chấp như Tôi, Tự Ngã Của Tôi, thì sự chấp này được gọi là Tà Kiến. 
Tà kiến phát sanh bất cứ khi nào các Uẩn được xem như cá nhân hay khi ý niệm về Tôi, Linh Hồn, Tự 


Ngã của Tôi lẻn vào trong tâm. Tà Kiến là tội nguy hiểm nhất và gây tai hại nhiều nhất trong ba mươi mốt 


16 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


cõi. Đức Phật nói Vijãnam Bhikkhave micchãditthi paramãni' có nghĩa là trong tất cả các tội Tà Kiến là 
tội nguy hiểm và gây tai hại nhiều nhất. Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikãya) Đức Phật dạy rằng: 
Hai mươi loại Thân Kiến không thê dẫn một chúng sanh đến cõi an vui (Sugati) mà chỉ dẫn họ đến các Cõi 
Khổ (Apãya Bhũmi). Ví như những viên sỏi, dù chỉ bằng hạt đậu, không thể nổi trên mặt nước như thế 
nào, một chúng sanh chấp thân kiến cũng không bao giờ có thể trồi lên và nổi được trên bề mặt của Luân 
Hồi như vậy. Thân Kiến là Dòng Dõi và nơi khai sanh của sáu mươi hai loại tà kiến. Dựa vào thân kiến các 
loại kiến chấp khác phát sanh, vì vậy Đức Phật nói “Ví như một người bị lửa cháy đầu và giáo đâm thủng 
ngực cần phải vội vã chữa trị như thế nào, vị Tỳ-kheo có chánh niệm cũng nên cố găng diệt trừ Thân Kiến 


với tât cả sự vội vã như vậy." 


Nếu một người chấp giữ Thân Kiến chắc chắn họ vẫn có thể đạt đến các cảnh giới an vui nhờ làm các việc 
bố thí, giữ giới và hành thiền, nhưng người ấy không thể nào chứng đắc Đạo, Quả được. Người chấp giữ 
Thân Kiến không có sự ăn năn hối lỗi khi phạm tội giết cha, giết mẹ hay thậm chí khi làm cho Đức Phật 
chảy máu. Người như vậy không có Bất Thiện Pháp (akusala đhamma) nào mà họ không dám làm. Chính 
do Thân Kiến này thúc đây mà Đề-bà-đạt-đa đã có gắng mưu sát Đức Phật băng đủ mọi cách để tự tôn 
mình lên làm Phật. Thái tử A-xà-thế do bị Đề-bà-đạt-đa xúi bậy đến mức tin rằng bao lâu phụ vương Tần- 
bà-sa-la này vẫn còn sống ông có thể chăng bao giờ được làm Vua, và do nóng lòng muốn được làm vua 
lúc tuổi còn trẻ như vậy mà ông đã giết cha. Hành động giết cha của ông chính là do Thân Kiến thúc đây. 
Cũng chính Điên Đảo Kiến (ditthi vipallãsa) hay Thân Kiến (sakkãya ditthi) này đã khiến cho Patãcãra 
(tiểu thư con của một phú hộ) rơi vào trạng thái điên loạn. Do bị dẫn dắt bởi tà kiến, lầm chấp Năm Uần 
này là chồng, là con trai, con gái, là cha, là mẹ, nên khi những người này chết nàng rơi vào tình trạng mất 
trí và trở nên điên loạn không còn kiêm soát được mình. Người chấp giữ thân kiến cũng giống như cánh 
diều, có bay cao lắm cũng chỉ bằng chiều dài của sợi chi, và nó sẽ rơi xuống đất trở lại do chính thân kiến, 
cái vốn đi cùng với nó và làm cho nó rơi. 

Đức Phật dạy Ukkhittã puññateJena, kãmaripa gatImgatä, bhavaggantamp1 sampatfä, puna gacchanfi dug- 
gatim' nghĩa là, nhờ thiền định và các thiện nghiệp một người có thế đạt đến những cảnh giới như Dục 
Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới nhưng họ chắc chắn phải rơi vào Khổ Thú trở lại do thân kiến cô hữu trong 
họ (chưa được diệt trù). 


17 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 
8. Làm thế nào để diệt trừ Tà Kiến? 


Đức Phật nói rằng căn nguyên của việc đọa vào bốn khổ thú (apäyagati) cần phải được diệt trừ và bứng 
gốc. Căn nguyên ấy chính là sự thế hiện của Tà Kiến. Những ai còn có những Tà Kiến ngủ ngầm trong tâm 
sẽ không hồi tiếc khi đoạt mạng sống của một chúng sanh khác, không hối tiếc khi trộm cắp, tà dâm, giết 
cha, giết mẹ, và thậm chí phạm vảo đại trọng tội làm thân Phật chảy máu. Vì thế tất cả những việc làm ác 
đều xuất phát từ Tà Kiến. 

Hầu hết mọi người đều cho rằng chính nghiệp bắt thiện (akusala kamma) là nhân tổ trách nhiệm cho việc 
rơi vào bốn ác đạo của một người những qua khảo sát chúng ta thấy rằng thủ phạm đích thực là Tà Kiến. 
Không có gì hoài nghỉ, chính đao phủ là người hành quyết tội nhân nhưng quyền lực thực sự vẫn là ở vị 
thâm phán, người tuyên bản án tử hình. 

Theo cách tương tự, chính Tà Kiến đưa chúng sanh vào bốn ác đạo. Nghiệp chỉ làm nhiệm vụ ném (người 
ấy vào bốn ác đạo) hay chỉ là lực đây chứ không phải là thủ phạm, vì vậy Tà Kiến rất nguy hiểm và độc 
hại. Trong mọi hoạt động, ăn, ngủ, nói năng, ... luôn luôn có ý nghĩ khởi lên và những ý nghĩ này thường 
bị nhầm lẫn cho là cá nhân một người, như tôi muốn ăn, tôi muốn ngủ, tôi muốn nói, ... Từ khái niệm lầm 
lẫn này sẽ phát triển thành Cái Tôi, tức gán cái Tôi, của tôi, hay tự ngã của tôi trên sự xuất hiện của từng 
hiện tượng tâm lý. Một ý nghĩ hay tâm sanh như kết quả của sự tác động giữa căn môn (dvära) và cảnh 
(ãrammana). Đây là chỗ ý niệm về cá nhân hay ý niệm về: cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự 
ngã của tôi đi vào. Do đó, chúng ta phải rất thận trọng không đề nhận thức sai cái thấy như Tôi thấy, và cái 
nghe như Tôi nghe. Thực chất không có người thấy, người nghe hay bất cứ một người làm hành động nào 
cả. Mà đây chỉ là kết quả tất yếu của Quy Luật Nhân Quả. Khi tâm sân hay tâm tham phát sanh chúng cần 
được hiểu, được quan sát và nhận thức như chi là tâm sân và tâm tham, ... mà thôi. Phải thấy ra rằng những 
tâm nảy sanh hợp theo chức năng và nhiệm vụ riêng của chúng. Sau một thời gian thực hành người hành 
thiền sẽ vỡ lẽ ra rằng chăng có gì cả ngoài tâm. Ở giai đoạn này người hành thiền phải chú trọng nhiều hơn 
đến sự sanh của các trạng thái tâm để thấy rằng đó chỉ là các danh pháp hay các hiện tượng tâm và rằng 


không có gì ngoài tâm và như vậy không có cái Tôi, của tôi hay tự ngã nào của tôi cả. 


Lại nữa, sẽ có những ý nghĩ ganh ti, tật đó, hay ý nghĩ về bồ thí phát sanh; dù bất cứ ý nghĩ hay tâm nào 
sanh nó cần phải được hiểu và ghi nhận rằng đó chỉ là những trạng thái tâm. Khi một ý nghĩ về hút thuốc 
sanh, nó phải được biết và ghi nhận răng đó chỉ là một ý nghĩ hay tâm chứ không có cái “Tôi”, người muốn 
hút thuốc. Những ý nghĩ này sanh theo chức năng và nhiệm vụ riêng của chúng, không có gì để có thê 
được nhận dạng là “Tôi hay Tự Ngã của tôi muốn ở đây cả. Phải ghi nhớ trong tâm rằng tâm sanh khởi 
theo chuỗi nối tiếp nhau như kết quả của hai hiện tượng (căn và cảnh) và mỗi khi có sự xuất hiện của một 


tâm nảo đó cũng nên hiệu như vậy. 


Khi tâm hay ý nghĩ về thở vô sanh, nó cần phải được ghi nhận đúng như vậy, và khi ý nghĩ về thở ra sanh, 
nó cũng phải được ghi nhận đúng như vậy, chứ không phải như “Tôi' thở vào hay “Tôi' thở ra. Điều này 
rất quan trọng đối với người hành thiền bởi vì hầu hết trong số những người hành thiền đều vui thích trong 


thiền hơi thở (ãnãpãna), với ý niệm sai lầm cho rằng chính “Tôi' là người đang thở vô và thở ra. Khi sự 


18 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


đồng nhất với cái Tôi 'Ích Kỷ' được diệt trừ đến một mức nào đó Thân Kiến (sakkãya ditthi) kế như cũng 
được xua tan đến một mức tương ứng. Điều này chỉ trở thành khả dĩ nếu việc thực hành miên mật được 
thực hiện với chánh kiến (sammäã ditthi) như yếu tố tiên phong. 

Cũng cần đề cập ở đây rằng trong việc diệt trừ thân kiến, nhiệm vụ của Định là đề giúp cho (nhà lãnh đạo) 
Chánh Kiến bằng việc thiết lập sự hợp nhất của tâm. 

Quán hay minh sát không phải được dẫn dắt bởi Chánh Định mà bằng Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, và được 
theo sau bởi Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. 


Thân Kiến sẽ thịnh hành khi có ý niệm về Tôi hay Của Tôi, tuy nhiên bất luận khi nào thức (viññãna), hay 
thọ (vedanä), hay hành (sankhãra) sanh khởi hành giả cần phải hiểu và thấy rõ đó chỉ là thức, ... chứ không 
phải Tôi. Khi hành giả đạt đến giai đoạn này Thân Kiến được nói là đã bị diệt một cách tạm thời. Tất nhiên 
việc thực hành không dễ như khi chúng ta đọc về nó trong giai đoạn này. Có thê rất nhiều lần những hiện 
tượng ấy thoát khỏi sự ghi nhận của hành giả, ngay cả khi đang quán miên mật. Chúng càng thoát khỏi sự 
ghi nhận nhiều bao nhiêu thì giai đoạn diệt trừ thân kiến sẽ càng phải mắt nhiều thời gian hơn bấy nhiêu. 
Nếu sự ghi nhận không bị gián đoạn càng nhiều, tâm nhận thức sẽ đưrợc rõ ràng hơn và hành giả sẽ mât ít 
thời gian để hoàn thành mục đích của mình hơn. Điều quan trọng là hành giả phải phát triển trí thế nhập 
vào các uấn của mình bằng cách quan sát đề thấy rằng thức, thọ và hành đang sanh nổi tiếp nhau và rằng 
chúng sanh như một thông lệ hoặc theo trình tự nhân quả. 

Đây gọi là sự quán chiếu để diệt trừ tà kiến và vẫn chưa phải là Minh Sát Tùy Quán vốn chỉ quán tính chất 
vô thường, khổ, vả vô ngã, hay sự sanh và diệt của các Uẫn mà thôi. 

Giai đoạn này gọi là Trí Phân Biệt Danh và Sắc (nãmarũpapariccheda ñãna) và dù đã thành tựu trí này hành 


giả vẫn còn có những giai đoạn cao hơn khác để thực hiện. 


9... Thường Kiến và Đoạn Kiến và cách đoạn trừ? 


Khi một người nhìn thấy trên bàn ăn được sửa soạn với những món ăn thơm ngon hấp dẫn, Tham Ái 
(tanhã) sanh khởi, kế đó mong muốn mãnh liệt đối với việc ăn sẽ sanh và được theo sau bởi Nghiệp Hữu 
(kammabhava). Nói cách khác, khi tham ái sanh thì thủ và Nghiệp Hữu liên theo sau; như vậy ba yếu tố 
Ái, Thủ, Nghiệp Hữu đã hoàn tắt. 

Đức Phật nói, “Ái làm duyên cho thủ sanh? (Tanhã paccayä Upãdãna'). Như vậy có có mối nhân duyên 
“paccayä' giữa Ái và Thủ. Nếu không có 'Duyên' hay nhân, sẽ không có quả, vì vậy không thể có Thủ nếu 


không có ái. 
Lại nữa, mắc xích kế tiếp là “Thủ làm duyên cho Nghiệp Hữu' (Upãdãna Paccayä Kammabhavo'). Điều 


này hiển nhiên cho thấy rằng Nghiệp Hữu không thể có mặt mà không có nhân Thủ. Thủ không chỉ sanh 


mà còn diệt và đề lại nhân duyên cho hiện tượng kế tiếp sanh khởi. Như vậy rõ ràng “Duyên” (Paccay8) là 


19 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


dòng tương tục của nhân quả. 

Tất cả chúng sanh đều đang xoay lăn trong vòng xoáy của dòng tương tục Ái, thủ, và Hữu bắt tận. Chúng 
ta nên kiếm lại những gì đang thực sự xảy ra trong chính chúng ta 

để thấy xem nó có đúng với những gì Đức Phật nói trong Pháp Duyên Sanh này hay không. 

Trong “Ái làm duyên cho Thủ", 'Duyên' giữa ái và thủ không phải được ghi nhận như một yếu tố tách biệt 
mà chỉ là cách trình bày nhiệm vụ của nó như một Tương Tục Nhân Quả mà thôi. Rõ ràng thủ sanh là do 
duyên ái, ở đây phải hiểu ái diệt để lại duyên và duyên này tạo điều kiện cho sự sanh khởi của thủ, vì vậy 
mới nói “Ái Duyên Thủ'. Nếu câu hỏi tại sao thủ sanh? Nó tự sanh hay do duyên Ái? 

Đối với người hành thiền, ở giai đoạn này, vấn đề sẽ rõ ràng là: Thủ sanh do duyên Ái. Đoạn này được nhắc 
đi nhắc lại nhiều lần với mục đích làm cho người hành thiền hiểu cặn kẽ và quen thuộc với Pháp Duyên 
Sanh, và cũng đề giúp họ có khả năng xua tan ý niệm sai lầm cho rằng các hiện tượng thế gian tự sanh, hay 
sanh một cách ngẫu nhiên, tình cờ. Trong trường hợp này, hiện tượng đi trước mở lối cho sự sanh khởi của 
“thủ' là ái”, chính ái nhường chỗ cho thủ, và do đó Thủ sanh do duyên Ái. Ở điểm này người hành thiền 


được khuyên chỉ nên suy tư vê nó như vậy thôi. 


Nếu chuỗi liên kết này trở nên rõ ràng đối với người hành thiền thì họ hoàn toàn có thể hiểu được Pháp 
Duyên Sanh, cũng như hiểu được rằng dòng Tương Tục Quả Hiện Tại là kết quả của Tương Tục Nhân 
Quá Khứ đi trước và có chuỗi những mắc xích liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa hiện tại và tương 
lai. Còn nếu họ khăng khăng tin răng không có sự nối kết giữa quá khứ và hiện tại thì họ được nói là đang 
nuôi dưỡng Đoạn Kiến (Uccheda ditthi). Bị tà kiến này chặn đường họ sẽ chăng bao giờ đạt được, dù chi 
là Đạo Quả Nhập Lưu. 

Lại nữa, sự tham muốn ăn phát sanh và được theo sau bởi Thủ, dính mắc vào việc ăn, và thủ này lại được 
theo sau bởi Thân Nghiệp (kãya kamma), Khẩu Nghiệp (vãci kamma), nghĩa là, người ta có thể nói, “Tôi 
rất đói. Tôi sẽ tự mình đi mua thức ăn°. Như vậy, chuỗi liên kết trong Pháp Duyên Sanh có mặt. Trong 
trường hợp đầu tiên, tham muốn ăn phát sanh rồi diệt và đề lại “Duyên' (paccayã') khiến cho Thủ sanh, vì 
thế, cần phải lưu ý rằng Thủ chỉ có thể sanh do duyên, ở đây duyên làm nhiệm vụ như một mắc xích nỗi 
giữa Ái và Thủ. Kế tiếp Thủ diệt và đề lại 'Duyên' khiến cho Nghiệp Hữu phát sanh. Có thê nói đây là 
chuỗi nhiệm vụ của tâm, và khi người hành thiền thấy rõ rằng các hiện tượng không chỉ sanh mà còn diệt 
và nhường chỗ cho hiện tượng mới, người ấy được bảo là đã thoát khỏi sự trói buộc của 

Thường Kiến. 


Bước kế tiếp đối với người hành thiền là phải biết và ghi nhận sự sanh khởi của bất cứ tâm nào như chỉ là 
tâm, không có “Tôi” hay “Tự Ngã của Tôi' hay bất cứ ngã thê nào, trong đó. Một điều tự nhiên là Tham, 
Sân, S¡ và các loại tâm khác sẽ phát sanh, và khi chúng phát sanh người hành thiền phải quan sát và nhận 
ra chúng chỉ là tâm đơn thuần chứ không là gì khác. 

Dù tâm gì sanh hành giả cũng phải tập trung vào nó và biết rõ từng mỗi tâm lúc nó khởi sanh và ghi nhận 
rằng đây chỉ là hiện tượng tâm (danh pháp), trong đó không có gì để được cá nhân hóa như “Tôi' hay “Của 
Tôi”, hay “Tự Ngã của Tôi” cả. Khi nhãn thức sanh, nó không phải là tôi thấy bởi vì không có người thấy, 
khi nhĩ thức sanh, nó không phải là tôi nghe, không có người nghe, đó chỉ là sự nghe và trong cái nghe 


20 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


không có gì để được cá nhân hóa như “Tôi” hay “Của Tôi'. 

Khi thấy nếu người hành thiền nghĩ chính “Tôi' là người thấy, quan niệm này được gọi là Thân Kiến 
(sakkãya ditthi). Khi người hành thiền nhận thức và biết rõ những gì mình thấy chỉ là nhãn thức, chính 
nhãn thức là cái ấy nhận thức và nếu làm được như vậy thì nơi vị ấy chỉ có Thân (sakkãya) mà không có 
Kiến (ditthi). Thân (sakkãya) có nghĩa là năm uẫn. Thấy sai về một trong năm uần này như là “Tôi” hay cá 
nhân tôi là Tà Kiến. 

Chăng hạn, khi nhãn thức sanh khởi và nếu nó được xem như chính “Tôi' là người thấy thì đó gọi là Thân 
Kiến (sakkãya ditthi), tương tự, khi nhĩ thức sanh và nếu chấp rằng chính “Tôi là người nghe, là Thân 
Kiến, khi tỷ thức sanh và nếu chấp rằng chính tôi là người ngửi, đó là Thân Kiến, và v.v... Khi ý thức sanh 
và nếu cho răng chính “Tôi' là người suy nghĩ thì đó gọi là “Thân Kiến'. Nói chung, khi thức bị nhằm lẫn 


cho là “Tôi' hay cá nhân tôi, nó được gọi là Thân Kiến. Khi người hành thiền có được tri kiến hiểu biết 


H 
^ L 


đúng răng “thây" “nghe” “ngửi” “nêm' “xúc chạm”, ... chị là sự sanh khởi của các uân và do đó không thê có 


cái “Tôi” hay “tự ngã của tôi”, thì Thân Kiến đã được diệt trừ nơi họ. 


Chúng ta, những kẻ phàm phu, luôn luôn có khuynh hướng pha trộn Thân với Tà Kiến, hay có thê nói, 
trong suốt cuộc luân hồi này lúc nào chúng ta cũng kết hợp và pha trộn thân với tà kiến. Vì thế những gì 
người hành thiền cần phải làm là làm ngược lại, tức là cố gắng pha trộn Thân với Chánh Kiến. Có thê nói, 
lúc nào một trong năm uân cũng sanh khởi theo tuần tự và mỗi khi một uâẫn nào đó sanh người hành thiền 
phải ghi nhận như đó chỉ là sự sanh khởi của một uẫn, không thêm gì khác ngoài nó, và không pha trộn 
nó với Tôi hay Tự Ngã của Tôi hay cá nhân tôi. Làm được như vậy người hành thiền đã có được một sự 
hiểu biết đáng kể về Thân (sakkãya) nhờ vậy có thể kết hợp Thân với Chánh Kiến. Vì thế người hành thiền 
được khuyên nên xa lìa Pháp không đáng mong muốn và chỉ thân cận với pháp đáng mong muốn, đó là 
Chánh Kiến. 

Khi người hành thiền thấy Thân chỉ là Thân, đó là thấy đúng giá trị thực của nó và không lẫn lộn với Tà 
Kiến vị ấy được nói là đã làm tiêu tan Kiến Kiết Sử và thoát khỏi sự nguy hiểm của việc rơi vào Khổ Thú 


(apayagati) trong kiếp sống tương lai. 


21 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


10. Đắc trí sanh diệt về các uẩn thì người hành thiền có được lợi ích gì? 


Câu trả lời là, chẳng hạn khi tâm tham phát sanh, nếu Minh Sát được thực hành, người hành thiền sẽ hiểu 
rõ tâm tham không tìm thấy ở đâu cả mà chỉ có sự sanh và diệt nó mà thôi, điều này có nghĩa là Tâm Tham 
không còn nữa. Vì vậy, tiến trình Duyên Sanh đã bị cắt rời ở đoạn giữa, hay nói cách khác Tâm Tham đã 
bị giết chết. Ngược lại nếu Tâm Tham không được quán đúng như thực, chắc chắn nó sẽ được theo sau bởi 
Thủ, và tiếp theo Thủ là Nghiệp Hữu (kammabhava). Khi nghiệp hữu có mặt chắc chắn Sanh (jãti) sẽ có 
mặt. Khi có Sanh là có Khổ và Duyên Sanh lại tiếp tục khởi động đỀ tạo ra sự tái sanh bắt tận. Cần ghi nhớ 
rằng việc thực hành quán tính chất sanh diệt hay thực hành quán vô thường là để chấm dứt vòng luân hồi. 
Đây là công việc nhằm bẻ gãy những cây căm của bánh xe sanh tử. Nhiệm vụ của nó là cắt rời các mắc 
xích của chuỗi Duyên Sanh, hay nói cách khác nhiệm vụ của nó là diệt trừ vô minh và cố gắng đề đạt đến 
trí tuệ (minh) bằng cách quán sự Sanh và Diệt của các Uân mà thực chất không là gì ngoài Khổ Đề vốn chỉ 
có thê được nhận thức và thấu triệt bằng trí tuệ Minh Sát. Khi trí thể nhập này được đạt đến Minh (Vijjã) 
sẽ xuất hiện và Vô Minh biến mất. Trong kinh Chuyên Pháp Luân có nói: Cakkhum Udapädi, Nãnam 
Udapädi, Paññã Udapädi, Vijã Udapädi, Äloko Udapädi' (“nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, ánh 
sáng sanh”) nghĩa là khi tuệ thể nhập vào Khổ Đề phát sanh Vô Minh sẽ trở thành Minh, vì vậy kinh mới 
nói Vô Minh diệt Minh sanh. Theo pháp Duyên Sanh khi Vô Minh trở thành Minh, các hành (sankhãra) sẽ 
không còn sức mạnh để nối kết với thức (viãññãna). Khi sự nối kết không xảy ra, các hành sẽ không tạo ra 
quả để có thê đưa đến một sự tái sanh mới mà thường là trong các cõi khổ (apãya jãti). Như vậy có thê nói 
vòng Duyên Sanh đã bị bẻ gãy ngay từ đầu. Ni kết ở đây có nghĩa là xây dựng các Uần mới cho kiếp sống 
kế tiếp. Nhờ thực hành thiền Minh Sát chuỗi nhiệm vụ có khuynh hướng tạo chất liệu cho sự Tái Sanh sẽ 
không được trợ giúp. Chúng sẽ dừng lại ngay khoảnh khắc Vô Minh trở thành Minh, vì vậy phải nói chắc 
chắn rằng các mắc xích của chuỗi Duyên Sanh đã bị bẻ gãy ngay từ lúc băt đầu và do đó các Uấn (trong 
cõi khổ) sẽ không còn được xây dựng nữa. 

Khi tà kiến bị trừ diệt tất cả các Uấn vốn là những hệ quả của chúng sẽ chấm dút; tương tự, khi hoài nghỉ 
(vicikicchã) bị diệt trừ tất cả các Uấn phát sanh do hoài nghi cũng sẽ chấm dứt, và theo cách đó, các Uẫn 
quả đo phiền não hay phiến não tùy miên tạo ra cũng sẽ tuần tự chấm dứt tùy theo đạo quả được chứng. 
Do đó quán sanh diệt có nghĩa là quán tứ thánh đề hay có thê nói bao trùm toàn bộ tứ thánh đề, vì thế thiền 
Minh Sát cần phải được thực hành ngay khi có thể. Nếu người hành thiền trễ đi một ngày họ sẽ mất cơ hội 
trong một ngày và điều này có nghĩa là bất cứ điều rủi ro nào cũng có thể xảy ra với họ trong ngày ấy, hơn 
nữa những nguy hiểm của bệnh và chết trong thời đại hết sức khân trương này sẽ ập đến bắt cứ lúc nào...! 
Thực hành Minh Sát là con đường duy nhất có thể chặn trước được sự rủi ro tiệm tàng của việc rơi vào bốn 


ác đạo trong lần tái sanh kế tiếp. 


II. Khi nào thì Thọ sanh và sanh ở đâu? Cách quán Thọ trên thân? 


Câu trả lời là bât cứ khi nào có sự tiêp Xúc giữa căn và cảnh thì Thọ sanh. Thọ sanh nơi nhãn căn, nhĩ căn, 


tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Chúng ta trú (sống) với ai? Chúng ta sống với cảm thọ. Có thê nói 


22 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


thọ cũng giống như bầu trời. Bất luận khi nào bạn chỉ ngón tay vào đâu thì ở đó đều có bầu trời. Tương 
tự không có một khoảnh khắc nào chúng ta thoát khỏi cảm thọ. Nó phải được quan sát trong tự thân với 
chánh niệm và tỉnh giác. Có lần Đức Phật nói với Nakulapitä, một nam cư sĩ đã lớn tuổi, rằng bất cứ người 
nào mang tâm thân ngũ uẫn này mà tuyên bố mình thoát khỏi Cảm Thọ dù chỉ trong một sát-na thì người 
ấy chỉ là người ngu. Thọ có mặt ở khắp mọi nơi, nó hiện hữu ở khắp toàn thân. Sở đi có một số hành giả 


phải đi tìm cảm thọ bởi vì họ không biết gì về sự có mặt của cảm thọ. 


Bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào một giác quan tiếp xúc với một đối tượng thì một cảm thọ sẽ phát sanh. 
Chăng hạn khi con mắt tiếp xúc với cảnh sắc thì tho do nhãn xúc sanh (cakkhusamphassajã vedanä) sẽ có 
mặt; khi tai tiếp xúc với âm thanh thọ do nhĩ xúc sanh (sotasamphassaJä vedan3) sẽ có mặt; đối với các 
căn khác cũng vậy, khi mũi, lưỡi, thân hay tâm. tiếp xúc với đối tượng, thọ do tỷ xúc (ghãnasamphassajã 
vedan3), thọ do thiệt xúc (jivhasamphassaJä vedan8), thọ do thân xúc (kãyasamphassaJa vedanä), thọ do 
ý xúc (manosamphassaJä vedanä), sẽ có mặt. Đôi lúc thọ lạc sanh (sukha vedan3), đôi lúc thọ khổ sanh 
(dukkhavedan8) hoặc đôi lúc thọ xả sanh (upekkhävedan3) tùy theo đối tượng đáng mong muốn, không 
đáng mong muốn hay trung tính tương ứng. Thiền minh sát có thể đưa người ta đến sự chứng đắc Niết 
Bàn. Chúng ta biết rằng một cái đau cũng là thọ (vedanä), cho dù nó không đủ (cường độ) để người hành 


thiền có thể ghi nhận được nó. 


Tuy nhiên người hành thiền phải có găng đề biết nhiều hơn thế. Khi một người hành thiền quán thọ và nêu 
họ vẫn còn đi tìm thọ thì có thể nói rằng điều đó chưa đúng. Bởi vì sao? Cảm thọ đang hiện hữu nhưng nếu 
họ vẫn đi tìm có nghĩa là họ muốn đi tìm cái Cảm Thọ nào đó Thường Hằng và Bền Vững theo ý họ chứ 
không phải cái thọ thực tại hiện tiền. Không thể có một loại thọ như vậy. Đức Phật nói Vedanam aniccam” 
tức Thọ là vô thường và không bên vững. Cũng giống như các uẫn khác, Thọ không thê duy trì sự giống 
nhau trong hai sát na liên tiếp. Nó sanh lên và diệt liền. Do đó người hành thiền chỉ nhận thức được tính 
chất vô thường, tức sự diệt của Thọ, với minh sát Thọ mạng của thọ là một/hai sát na, đó là sát na này nó 


sanh lên và sát na kê nó diệt. 


Nó được ví giống như cảm giác ngứa. Thoạt tiên cảm giác ngứa này không thế chịu đựng được nhưng dần 
dần cường độ của nó giảm đi và cuối cùng cảm giác ngứa hoàn toàn biến mắt. 

Nói cách khác, lúc đầu cường độ cảm giác sẽ ở mức cao nhất, kế đó nó hạ xuống mức trung bình, rồi 
xuống mức thấp nhất và cuối cùng là biến mất. Theo cách tương tự, một cái đau, cái nhức, hay cơn bệnh 
với cường độ mạnh vào lúc ban đầu, sau đó cường độ sẽ giảm xuống dần dần và biến mắt. Bị đánh lừa bởi 
tính tương tục (santati) chúng ta xem nó có vẻ như một cảm thọ kéo dài liên tục. 

Tuy nhiên trong tính tương tục ấy chỉ có các hiện tượng sanh và diệt. Vì thế nhiệm vụ của người hành thiên 
là để nhận ra rằng Thọ luôn luôn sanh và diệt, chứ nó không phải là một cái đau, cái nhức kéo dài liên tục 
như người ta thường nghĩ. Tuy nhiên người hành thiền được khuyên không nên tự ép mình phải nghĩ Thọ 
sanh và diệt, mà hãy quan sát một cách sít sao sự sanh cũng như sự diệt hay tính chất Vô Thường mà Pháp 
luôn luôn hiến lộ với minh sát trí của mình. 


Một điều mà người hành thiền không nên quên là khi quán Thọ không bao giờ để mắt cái thấy về Duyên. 


23 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


QUÁN THỌ (VEDANANUPASSANA) 


Thọ sanh khi có sự tác động của ba pháp, đó là, căn, cảnh (trần) và thức. Sự va chạm của ba pháp này là 
Xúc. Như vậy nhân gần của thọ là Xúc (phassa). Kinh nói, Phassa paccayä Vedanä' do xúc làm duyên, thọ 
sanh. Do đó không cần phải cố ý đi tìm thọ. Vì thọ sanh bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu có xúc. Thọ sanh 
nơi nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn là thọ xả (upekkhä). 

Thọ sanh nơi thân là thọ lạc hoặc thọ khổ. 

Thọ sanh nơi tâm là thọ hỷ hoặc thọ ưu. 


Đôi khi một người có thể cảm giác thọ hỷ (somanassa vedanä) khi môi trường chung quanh thuận lợi và 
thú vị. Những lúc khác họ có thể cảm giác thọ ưu (domanassa vedanä) khi họ không thoa mãn với môi 


trường chung quanh hay gặp những vấn đề bất lợi trong công việc làm ăn hay trong gia đình. 


Cũng có khi họ cảm giác thọ xả khi họ biết chấp nhận hay cam chịu nghiệp riêng của mình khi nó xảy đến. 
Đối với người hành thiền, điều quan trọng là phải quán thọ ngay tại nơi nó phát sanh và ngay khi nó phát 
sanh. Gắn tâm trên ngực hay trên đầu (đề tìm thọ) đã trở thành một thói quen của một số người hành thiên 
nhưng phải nhớ rằng thọ xuất hiện ở một thời gian thích hợp và ở bất cứ chỗ nào trên thân. Việc gắn tâm 
trên ngực hay trên đầu để quán thọ cũng giống như nhắm một mũi tên vào sai mục tiêu vậy. Có thê nói 


rằng không aI có thể đưa ra một sự thỏa thuận nào với thọ. Không aI có thê gắn thọ ở một nơi đặc biệt nào. 


Nó sẽ sanh ở chỗ nào có xúc đi trước. Khi một người thấy và tin rằng thọ mà họ đang hành thiền ở sát- 
na này là cùng một thọ ở sát-na khác, phải nói rằng người ấy đã đi quá xa. Đức Phật nói, Vedanãnam 
Bhikkhave Aniccato Jãnato passato. 

“Nghĩa là, “Này các Tỳ-kheo, cần phải nhận ra và thấy với trí tuệ minh sát rằng thọ là vô thường, không 
thể duy trì sự giống nhau trong hai sát-na liên tiếp. Nếu người hành thiền không nhận ra với trí tuệ minh 


sát rằng thọ là vô thường thì họ vẫn còn đi trệch đường.” 


24 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


HỎI ĐÁP VỀ THIỀN TẬP 
CÙNG THIỀN SƯ THÍCH 
NHẤT HẠNH 


Nguồn tham khảo: 

Sách “CHÍ NAM THIÊN TẬP DÀNH CHO 
NGƯỜI TRE” 

Website: https://langmaI.org/tham-van-duong/ 
van-dap-vor-ts-thich-nhat-hanh/ 


I. Chánh niệm là gì? 


Cái khả năng nhận biết cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, đạo Bụt gọi là chánh niệm, gọi tắt là 
niệm. (Tiếng Phạn là SmrtI, tiếng Pali là SatI, tiếng Anh là Mindfulness, tiếng Pháp là Pleine conscIence). 
Đó là năng lượng đưa tâm trở về lại với thân để thân và tâm hợp nhất (thân tâm nhất như), để thân tâm 
được thiết lập trong giây phút hiện tại. 

Ta có thê sử dụng hơi thở, bước chân hay nụ cười để làm phát hiện năng lượng ấy, ý thức ấy. Chánh niệm 
chính là ý thức ấy. Ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì, chánh niệm cũng thế. Khi ta để ý tới hơi thở 
của ta, thì đó là chánh niệm về hơi thở, và hơi thở ấy được gọi là hơi thở có chánh niệm. Khi ta có ý thức 
về từng bước chân chúng ta đặt trên mặt đất, thì đó là chánh niệm về bước chân, và bước chân ây được gọi 
là bước chân có chánh niệm Vì thế thực tập hơi thở có chánh niệm hoặc bước chân có chánh niệm là chế 
tác năng lượng chánh niệm, và duy trì năng lượng chánh niệm. Chánh niệm còn được duy trì thì tâm còn 
có mặt với thân, và ta (hành giả, người thực tập) đang có mặt trong giây phút hiện tại và có thể xúc tiếp 


với những gì đang có mặt trong hiện tại. 


2. _ Thực tập lắng nghe như thế nào? 


Phép thực tập đầu đề khơi suối yêu thương là phép thực tập lắng nghe. Lắng nghe là hạnh nguyện của bồ 
tát Quán Thế Âm. Vị bồ tát này có khả năng làm cho người bớt khổ bằng cách sử dụng phép lắng nghe. 
Lắng nghe với tâm từ bi thì chỉ một giờ đồng hồ sau người kia đã thấy bớt khổ. Lắng nghe với tâm từ bi 
được gọi là bi thính (compassionate listening). Lắng nghe với tâm từ bi không phải là chuyện đễ, bạn phải 
tập luyện ít nhất là một tuần mới có thể làm được. Trước hết, bạn phải ngồi lại và nhìn kỹ để thấy được 
những khổ đau, những khó khăn, những bức xúc, những tuyệt vọng của người kia. 

Có thể là bậc thân sinh ra mình đã không có khả năng nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa được những khổ 


đau của bản thân nên đã tự làm khổ mình và trút xuống bạn những đau khổ không được chuyền hóa ấy. 


25 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


Chưa ai từng giúp được người ấy, kế cả bạn. Bạn đã không giúp được người ấy mà bạn còn làm cho tình 
trạng nặng nề thêm vì những phản ứng phát xuất từ sự bực tức và khô đau của bạn. Bạn biết là bạn có một 
phần trách nhiệm trong cái khổ đau và bức xúc của người ấy. Người ấy cần được giúp đỡ để thoát ra khỏi 
được tình trạng ấy. 

Thay vì nhận được sự giúp đỡ, người ây lại bị trách móc, giận hờn và trừng phạt. Thái độ lạnh nhạt của 
mình cũng là một sự trừng phạt. Trực tiếp hoặc gián tiếp chứng tỏ rằng mình không cần đến người ấy, 
cũng là một sự trừng phạt. Tự làm khổ mình, đi tự tử cũng là một sự trừng phạt. Chỉ khi nào quán chiếu 
mà thấy thương được người kia thì bạn mới bắt đầu có khả năng thực tập lắng nghe người ấy. Lắng nghe 
là để giúp người kia bớt khổ. 


3. Năm giới là gì? 


Bạn hãy đọc lại cả Năm giới để thấy đây là con đường mà nhân loại phải đi theo nếu muốn duy trì được 
cả hòa bình và thịnh vượng: 

Đây là Giới Thứ Nhất: Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bị để 
bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết 
chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. 

Đây là Giới Thứ Hai: Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con 
xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì gIỜ, 
năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thật sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ 
một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng 
nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con 
người và của muôn loại. 

Đây là Giới Thứ Ba: Ý thức được những khổ đau do thói tà đâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách 
nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện 


không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành 


động bất chánh sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc 


26 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi 
cách có thê để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đồ vỡ của các gia đình và của đời 
sống đôi lứa. 

Đây là Giới Thứ Tư: Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh 
ái ngữ và lắng nghe đề dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khô đau của người. Biết rằng lời nói 
có thê đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự 
tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không 
nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền 
những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết rõ. Con 
nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thê, những điều có thể làm 
tan vỡ gia đình và đoàn thê. 

Đây là Giới Thứ Năm: Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra, con xin học 
cách chuyên hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong 
việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, và cho 
thân tâm gia đình và xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn 
uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách 
báo, phim ảnh và chuyện trò. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tô ấy là phản bội tổ 
tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. 

Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiêng cữ cho 
con, cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép kiêng khem này rất thiết yếu để chuyền hóa tự thân, 


tâm thức cộng đông và xã hội. 


4. _ Làm thế nào để có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại 
khi mình là một nhà doanh thương đang có kế hoạch cho tương lai? 


Bụt dạy: phải thực tập năm giới và bốn phép tùy niệm. Năm giới của Bụt là sự thực tập về trách nhiệm và 
thương yêu: đó là những pháp thực tập chánh niệm cụ thể nhất. Năm giới có thể bảo hộ ta, không để ta 
rơi vào tình trạng khổ đau và đánh mắt tự do, giúp ta nuôi dưỡng tình thương, cho ta phương tiện và năng 
lượng để cứu đời giúp người. Bốn phép tùy niệm cũng có công năng như thế. Năm giới và bốn phép tùy 
niệm không phải hạn chế tự do ta, trái lại chấp cánh cho ta bay xa trên bầu trời lý tưởng cứu nhân độ thế, 
nuôi dưỡng lý tưởng và tình thương trong ta, khiến ta trở thành một con người có tầm cỡ lớn (danh từ ma 
ha tát - mahasathva - có nghĩa là một đại nhân, một tâm hồn lớn). 

Tôi biết trong bạn có tiềm năng của tình thương và tuệ giác và bạn đã sẵn sàng sống cho non sông, cho 
tổ quốc, cho đồng bảo. Bạn có biết đất nước Việt Nam tú lệ đến mức nào không? Hãy nghe David Fisher, 
một nhà du khảo trứ danh báo cáo: “Trong số quốc gia mà tôi đã thăm viếng, rõ ràng Việt Nam là nước 
đẹp nhất. Màu xanh ở đây đẹp hơn bất cứ nơi nào. Đồng lúa cấy bằng tay thợ, cho đến núi non trùng điệp 
và rừng cây trải đài, nơi nào cũng có. Thỉnh thoảng nhìn ra cửa xe lửa, tôi thấy những bãi biển vắng người 


đẹp tỉnh khôi...” Bạn có biết là màu xanh mà Fisher ca ngợi ấy đang biến đi với một tốc độ đáng lo ngại? 


27 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


Năm 1943, 44 phần trăm đất nước ta còn là rừng. Đến năm 1976, chỉ còn 29%. Đến năm 1983 thì còn lại 
24%. Và đến năm 1995, chỉ còn lại 20%. Tốc độ phá rừng mau quá. Bạn có lo ngại như tôi không? Rừng 
phá gây nên hiện tượng lụt lội và sói mòn, lại gây ra nạn diệt chủng của bao nhiêu loài muông thú. Bạn 
có ý thức về sự thực này không, và bạn có muốn góp một bàn tay ngăn chận đà phá hoại, để giữ gìn non 
sông cẩm tú của cha ông ta không? Bạn có biết là trong chiến tranh, người Mỹ đã trút xuống bán đảo Đông 
Dương 13 triệu tấn bom và 72 lít chất độc khai quang? Hiện giờ số lượng những bom và đạn chưa nỗ trong 
lòng đất mẹ vẫn còn trên 300.000 quả và trung bình mỗi tháng đều xảy ra tai nạn, có người (hoặc trẻ em) 
đạp lên và chịu thiệt mạng không? Có những tô chức nhân đạo trên thế giới như Clear Path International và 
Humanitarian Demining Program đã và đang gửi những chuyên viên thiện nguyện của họ tới giúp gỡ bom 


và chữa trị cho những nạn nhân không? Bạn có muôn góp phân vào công tác cứu nước cứu dân đẹp đẽ ây? 


Năm 1901, dân số nước ta chỉ mới có 13 triệu. Hiện giờ năm 2006, nghĩa là chỉ mới có 101 năm sau, chúng 
ta đã là 83 triệu. Và chỉ trong hai mươi năm nữa, con số đó sẽ thành 100 triệu. Người đông như thế thì sự 
khai thác những tài nguyên thiên nhiên sẽ đi tới mức báo động... Ý thức về bảo vệ sinh môi và kiêm soát 
sinh nở trong dân chúng còn rất thấp. Ở miền quê, dân ta còn nghèo quá, nhất là ở các miền sâu miền xa. 
Bệnh tật, nghèo đói, thất học đang là một gánh nặng. Bạn có muốn trở thành một vị bồ tát, đem khả năng 
và đời sống của mình đề giúp dân giúp nước? Từ hơn 40 năm về trước, tôi đã từng tổ chức phong trào thanh 
niên phụng sự xã hội; bao nhiêu thanh niên nam nữ đã lên đường phụng sự.,... Hành trang của họ chỉ là trái 


tim thương yêu và năm giới của đạo Bụt. 


Trong số đó, có những người có bằng cấp cao, sức học khá, lương bỗng nhiều, nhưng cũng có những 
người không có bằng cấp, không có chức vị gì trong xã hội. Nhưng một khi đã có trái tỉm nóng hỗi của 
lý tưởng bồ tát, họ đều có hạnh phúc như nhau, và trong quá trình tu tập và phụng sự, họ đều có khả năng 
xây dựng tình huynh đệ đề họ được tiếp tục nuôi dưỡng trên bước đường phụng sự. Bạn hãy nghiên cứu lại 
năm giới quý báu của đạo Bụt. Đó là hành trang để lên đường của các vị bồ tát tại gia, như Sudana (Thiện 
Tài), như Anathapidika (Cấp Cô Độc), như Citta (Tâm), như Srimalar (Thắng Man), Visakha (Lộc Mẫu), 
Vimalakinti (Duy Ma Cật) thời của Bụt, và như những con người trẻ của xã hội hôm nay, lên đường với 
tình thương yêu không biên giới, không kỳ thị. 


5. _ Tôi nên dành bao nhiêu thời giờ cho sự thực tập? 


Cách thiền mà tôi giới thiệu có thể được thực tập bất cứ lúc nào. Khi bạn đi từ chỗ này đến chỗ khác, bạn 
có thê áp dụng phương pháp đi trong chánh niệm. Khi bạn làm việc, bạn có thể dùng phương pháp làm 
việc trong chánh niệm. Khi bạn ăn, bạn có thể ăn trong chánh niệm. Bạn không cần phải xếp đặt một thời 
gian cô định nào cho sự thực tập; bạn có thể thực tập bất cứ lúc nào trong ngày. 

Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh cho phép, bạn có thể đề ra một ít thời giờ để làm công chuyện riêng. Ví dụ thức 
dậy sớm hơn mười lăm phút để bạn có thê có thú vị ngồi thiền mười lăm phút. Hay trước khi ngủ — dù 


cho đèn đã tắt rồi — bạn ngồi trên giường để thực tập thở trong chánh niệm. Vì bạn có nhiều việc phải làm 


28 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


chung với người khác, nên có thê bạn không có thời giờ riêng đê làm điêu bạn muôn. Vì vậy còn tuỳ thuộc 
vào sáng kiên của bạn về sự xêp đặt thời giờ. Nhưng bạn nên nhớ, bạn có thê thực tập bât cứ lúc nảo, dù 


là lúc bạn đi tiểu hay lúc bạn lau sàn nhà. 


Bạn có thê lau nhà như một người tự do hay như một nô lệ, điều ây tuỳ bạn. Ở đây, mọi người đều phải 
làm những công việc nhất định, nhưng bạn có thể làm những việc ấy như một người tự do. Bạn có thể nuôi 
dưỡng sự tự do cho lớn lên. Điều ây sẽ đem lại cho bạn sự oal nghi và mọi người sẽ nhận thấy. Với sự thực 
tập, bạn thực sự là một người tự do, bất kế bạn đang sống trong hoàn cảnh nào. 

Tôi đề nghị rằng mỗi lần bạn đi vào phòng vệ sinh, mỗi lần bạn đi đại tiện, đi tiêu tiện hay rửa tay, bạn 
hãy đề hết 100 phần trăm của con người bạn vào động tác ấy. Hãy ngưng mọi suy tư. Chỉ cần làm động 
tác ây với niềm vui. Bạn có thể cảm thấy thích thú. Trong vải tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả tuyệt vời của sự 


thực tập này. 


6. Thưa Thây, phải mất bao lâu mới có thành công trong sự thực tập? 


Không phải vẫn đề thời gian. Nếu bạn thực tập đúng và có niềm vui, bạn sẽ thành công nhanh. Tuy nhiên, 
nếu bạn mắt nhiều thời giờ nhưng không thực tập đúng, có thê bạn sẽ không thành công được. Cũng giống 
như hơi thở trong chánh niệm. Nếu bạn thở đúng, hơi thở vào đầu tiên đã có thể đem lại khỏe nhẹ và niềm 
VUI. 

Nhưng nếu bạn làm không đúng, ba hay bốn tiếng đồng hồ cũng không đem lại kết quả mong muốn. Tốt 
nhất là có một người bạn, một người anh hay người chị đã thành công trong sự thực tập, giúp bạn và nâng 


đỡ bạn.Bạn cũng có thể thực tập một mình. Khi bạn thở vào, hãy để cho hơi thở đi vào một cách tự nhiên. 


Hãy chú tâm đến hơi thở vào. Khi bạn thở ra, hãy để cho hơi thở đi ra một cách tự nhiên. Bạn chỉ cần nhận 
biết hơi thở ra. Đừng xen vào nó. Đừng ép nó. Nếu bạn để cho hơi thở đi vào đi ra một cách tự nhiên và 
bạn nhận biết hơi thở ấy, thì sẽ có tiến bộ trong vòng mười lăm hay hai mươi giây. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy 
thích thú trong khi thở vào thở ra. 


Có một lần tôi tô chức khóa tu ở Montreal, Canada. Sau lần thiền hành đầu tiên, một bà đến hỏi tôi: “Thưa 
Thầy, con có thê chia sẻ thực tập thiền hành với người khác không?” Trong bảy năm từ ngày bà đến xứ này, 
bà chưa bao giờ được bước đi với nhiều thánh thơi và an lạc như bà cảm thấy sau chỉ một lần thiền hành ở 
khóa tu. Nó đem lại sự hàn sắn, sự tươi mát cho bà nên bà muốn chia sẻ sự thực tập đi trong chánh niệm 
này với các bạn. Tôi trả lời: “Được chứ!” Bà tin tưởng rằng sau một tiếng đồng hồ đi thiền hành, người ta 


có thể cảm thấy nhẹ khỏe và có niềm vui. 
Nhưng đừng đo lường bằng thời gian. Dù là thở trong chánh niệm, đi trong chánh niệm, ăn trong chánh 


niệm hay làm việc trong chánh niệm, khi bạn cảm thấy có hiệu quả ngay tức khắc, và khi sự thực tập có 


vui thích, là bạn đã thực tập đúng. 


29 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


7. Làm thế nào để duy trì sự thực tập khi vợ mình, chồng mình hoặc 
những thành viên trong gia đình mình không hưởng ứng để cùng thực tập 
với mình? 


Trong trường hợp này, tôi nghĩ quý vị nên thực tập một cách tự nhiên. Quan trọng là đừng bị rơi vào cái bẫy 
của sự thực tập hình thức. Đừng làm ra vẻ ta đây đang thực tập chánh niệm, thực tập thiền v.v... Điều này 
ta có thể làm được. Ví dụ, khi thực tập thiền đi, quý vị hãy đi cho thật tự nhiên, đi như thế nào để người ta 
không thấy là mình đang thực tập thiền đi, nghĩa là đi trong nhịp điệu bình thường, nhưng trong nội dung 


quý VỊ vẫn chế tác năng lượng chánh niệm, an lạc và hạnh phúc. 


Cái đó gọi là Tu vô tu tu (kinh Tứ Thập Nhị Chương). Nghĩa là tu mà không thấy mình tu, không cố gắng 
dụng công, nhìn bề ngoài giống như là không tu gì cả, nhưng trong nội dung thì ta thật sự đang tu tập rất 
vững chãi. Điều tối ky là đừng vội vàng muốn chia sẻ sự thực tập của mình hoặc áp đặt sự thực tập của 
mình lên người khác. Tốt nhất là đừng nói gì hết dầu đó là những kinh nghiệm tu học của ta; chỉ cần thực 
tập cho đàng hoàng và phát triển thêm khả năng lắng nghe, miệng luôn luôn mỉm cười và hành xử, phản 
ứng cho thật vui tươi, hòa nhã. 

Nếu quý vị thành công một lần trong khi ứng xử hòa ái với những người đang tưới tâm hạt giống tiêu cực 
nơi mình mà không sinh tâm phiền giận, cau có..., thì sự thành công ây sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, không 


những nuôi dưỡng chính bản thân mà còn có thê giúp cho người kia chuyển hóa. 


8. _ Thưa Thây, chúng con muốn áp dụng những phương pháp của Thầy vào 
trường học, nhưng thầy hiệu trưởng, hay giám hiệu không chấp nhận việc 
này. Chúng con phải làm thế nào để có thể áp dụng chúng mà không bị 

đuổi việc? 


Có nhiều cách để đem các phương cách này vào trường học. Cách tốt nhất là đem các bài học về chánh 
niệm vào lớp học một cách khéo léo, tinh tế. Nếu quý vị bảo các em học sinh bắt đầu buôi học bằng cách 
thở có chánh niệm, thì ai có thể ngăn cắm quý vị? Quý vị cần để cho người ta cảm nhận được những đổi 
thay trong lớp học. Nếu lớp học trở nên tốt hơn, các em học sinh tử tế hơn thì mọi người sẽ bắt đầu chú 
ý. Giả thử quý vị hướng dẫn cho học sinh buông thư (thư giãn); dù là trong một khoảng thời gian dài hay 


ngăn, chắc chăn là nó sẽ gây ảnh hưởng trên lớp học. 


Quý vị cũng cần dành thời gian đề tiếp xúc với thầy hiệu trưởng và các bạn đồng nghiệp để bàn về phương 
cách làm cho học sinh cảm thấy hạnh phúc hơn, và những việc cụ thể cần làm. Khi một thầy hay cô giáo 
thực hành chánh niệm thì mọi thứ về người đó đều thay đổi, người ngoài sẽ nhận thấy điều đó và sẽ hỏi 
vị thầy hay cô giáo đó về sự bình an của họ. Khi người ta thấy được điều đó, họ sẽ không ngăn trở quý vị 


được an lạc. Nếu quý vị không biết được cảm giác an lạc của chánh niệm thì quý vị không thê đem nó vào 


30 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


dạy trong lớp học được. Một cách nữa là quý vị có thể viết một bài về những lợi ích của việc thực hành 
chánh niệm và chia sẻ nó với các bạn đồng nghiệp hay cấp trên. Có rất nhiều băng chứng đề chỉ ra rằng 


chánh niệm có thê mang đên ích lợi cho môi trường giáo dục như thê nào. 


9... Làm thế nào để con có thể thực sự mở lòng ra ? 


Những hiểu lầm, những tri giác sai lầm là một phần của cuộc sống, cũng giống như bùn. Hiểu lầm, tri giác 
sai lầm chính là nền tảng của những cuộc chiến tranh xung đột, chết chóc, đau khổ. Đó là bùn. Sự thực tập 
giúp chúng ta giải tỏa được những hiểu lầm, lấy đi những tri giác sai lầm để phục hồi lại truyền thông và 


mang lại hòa giải. Chuyên hóa bùn thành sen, đó là một điều có thê làm. 


Giáo lý của Bụt có thể giúp chúng ta làm được điều đó với tư cách một cá nhân hay một nhóm người. Và 
khi làm được điều đó với một nhóm người thì chúng ta có thể thay đổi được tình trạng xã hội. Đó là lý do 
tại sao thực tập với tư cách một cá nhân là không đủ. Chúng ta cần thực tập với một nhóm người dưới hình 
thức một tăng thân. Có những người trong chúng ta rất sợ phải yêu, chúng ta không dám mở lòng mình ra. 
Chúng ta sợ bởi vì chúng ta đã đau khổ và chúng ta nghĩ rằng yêu là khổ. Như vậy rất đáng tiếc, bởi vì tình 
yêu thương chân thật có thể mang lại cho chúng ta rất nhiều niềm vui và sự trị liệu. 

Có những lúc mùa xuân đến, tất cả những bông hoa đều nở rộ nhưng tại sao chúng ta lại từ chối mở lòng 
ra? Bởi vì có một sự sợ hãi, sợ rằng ta sẽ đau khổ thêm một lần nữa. Đó là do chúng ta đã không được học 
nghệ thuật để thương yêu. Có nhiên là người kia đã không khéo léo, nhưng chúng ta cũng không khéo léo 
nốt, chúng ta chưa biết cách để thương. Chúng ta đã để cho những hiểu lầm và tri giác sai lầm, người kia 
đã làm cho ta đau khổ và ta cũng làm cho người đó đau khổ. Vì vậy, chúng ta cần phải học giáo lý mà Bụt 


dạy về nghệ thuật thương yêu. 


Yếu tổ thứ nhất của tình thương đích thực là Từ (Maitri). Tình thương đích thực là phải có khả năng 
mang lại hạnh phúc. Lòng Từ là một năng lượng có thể mang lại hạnh phúc cho ta và cho người kia. Nếu 
một tình yêu mà không thể mang lại hạnh phúc thì đó không phải là tình yêu. Đó là một cái gì đó khác. 
Đam mê, thèm khát, thú vui dục tình, mong muốn chiếm hữu... tắt cả đều không phải là tình yêu. Vì vậy, 
Từ là một loại năng lượng mà chúng ta phải vun trồng, tưới tâm. Nếu đó là một tình yêu đích thực thì nó 
phải mang lại sự lành mạnh, hạnh phúc cho mình và cho người kia. Và cách đề vun trồng, nuôi dưỡng lòng 
từ là phải có thời gian để nhìn và để hiểu. Hiểu được những đau khô, khó khăn và nhu cầu của người kia, 
cũng như là những đau khổ, khó khăn và nhu cầu của chính mình. 

Chúng ta cần thời gian để nhìn vào chính mình. Chúng ta cần phải hiểu được những đau khổ, khó khăn 
cũng như những ước vọng sâu xa của chúng ta. Và chúng ta phải có khả năng chấp nhận được mình như 
mình đang là, do vậy hiểu biết chính là nền tảng của lòng Từ. Chúng ta phải nên tự hỏi xem mình có hiểu 
được chính mình chưa, mình có hiểu được những đau khổ, khó khăn của mình chưa. Nếu chúng ta có thể 
hiểu được những khó khăn, đau khổ của mình, chúng ta sẽ cảm thấy yên ồn hơn nhiều, chúng ta chấp nhận 


được chính mình. Kế đó, khi chúng ta nhìn vào người kia, chúng ta sẽ hiểu những đau khổ và khó khăn của 


31 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


người đó một cách dễ dàng hơn nhiều. Do đó, bước thứ nhất là phải hiểu mình và chấp nhận chính mình. 
Bước thứ hai là hiểu người kia và chấp nhận người đó. Không có sự hiểu biết và chấp nhận này thì cũng 


khó mà có được hạnh phúc và nuôi dưỡng được tình yêu đích thực. 


Yếu tố thứ hai của tình yêu đích thực là Bi. Bi là một năng lượng có thê giúp trị liệu. Khi chúng ta 
có sự bi mẫn trong lòng thì chúng ta sẽ bớt khổ đi nhiều và có thể mở lòng ra một cách đễ dàng hơn. Hãy 
nhìn sâu vào người kia, chúng ta sẽ thấy những nỗi khổ niềm đau trong người đó. Người đó là nạn nhân 
của những khổ đau của chính họ. Và người đó không biết cách ôm ấp những đau khổ của mình nên cứ tiếp 
tục đau khổ và làm chúng ta đau khổ dù không phải người đó muốn như vậy. 

Vì vậy, hiểu được nỗi khổ trong người đó, chúng ta không còn giận họ nữa mà ngược lại, muốn làm một 
cái gì đó, nói một điều gì đó đề giúp người đó bớt khổ. Như vậy có nghĩa là chúng ta đã có được lòng từ bi 
trong lòng mình. Khi chúng ta muốn làm một điều gì đó hoặc nói một điều gì đó làm cho người khác bớt 
khổ thì cũng có nghĩa là lòng từ bi đang có trong trái tim ta. Và khi lòng từ bi có trong ta thì ta sẽ không 
khổ nữa vì ta đã mở lòng ra với chính mình và giờ đây ta có thể mở lòng ra với người khác. Đó là năng 
lượng thứ hai của tình thương đích thực, Karuna. 

Khi chúng ta có rất nhiều năng lượng của Bi, gọi là Đại Bi, thì chúng ta cũng là một vị Bồ Tát. Chúng 
ta là một vị Bồ Tát vì tình thương trong ta rất lớn, trái tim ta có thể ôm hết, không những người thương 
của ta mà bao trùm lên tất cả. Đại Từ, năng lượng từ phải được vun trồng. Và nếu không tiếp xúc với khổ 
đau, không có sự hiểu biết về khổ đau, chúng ta không thẻ chế tác được lòng Từ. Khi lòng Từ được sinh 
ra thì cũng bắt đầu có sự trị liệu, trị liệu cho chúng ta và trị liệu cho thế giới. Với sự thực tập Từ quán và 
Bi quán, chúng ta sẽ ít khổ hơn, chúng ta bắt đầu nếm được cam lộ của tình thương và chúng ta dễ dàng 


mở lòng ra hơn với cuộc đời. 


Yếu tố thứ ba của tình thương đích thực là Hỷ (niềm vui). Nếu tình yêu của ta không mang lại cho 
ta niềm vui và làm cho người kia khóc suốt ngày thì đó không phải là tình yêu đích thực. Vì vậy, dấu ấn 


của tình thương đích thực là niêm vui và niêm vui cũng là sự trị liệu. 


Yếu tố thứ tư là Xả, nghĩa là sự mở lòng, không loại trừ, không kỳ thị. Xả có nghĩa là chúng ta mở 
lòng mình ra và để cho người kia đi vào trong trái tim của mình. Bởi vì nếu không mở lòng thì làm sao mà 
chúng ta có thể ôm lấy người kia được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trái tim ta sẽ càng ngày càng lớn và lớn 
thêm ra. Và chẳng bao lâu sau, chúng ta sẽ ôm hết mọi người vì chúng ta không còn sự kỳ thị với ai nữa. 
Trái tim của chúng ta sẽ rộng lớn vô cùng nếu chúng ta có thể ôm hết tất cả mọi người trong trái tim mình. 
Đó là tình thương của Bụt, tình thương không loại trừ bất cứ một ai, không chỉ đối với loài người mà còn 
cả với các loài động vật, cỏ cây, đất đá. Tất cả được ôm trọn trong tình thương đó. Đó là sự bình đăng, 
không phân biệt. 

Như vậy, giáo lý của Bụt về tình thương rất rõ ràng và cụ thể. Nếu chúng ta thực tập, chúng ta tưới tắm bốn 
yếu tố này thì hạnh phúc sẽ đến với chúng ta ngay lập tức. Chúng ta không cần phải mắt nhiều năm, nhiều 
tháng. Khi chúng ta thực tập Từ, BI, Hỷ, Xả, hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt trong trái tim ta. Ngay khi đó, 


chúng ta sẽ mở lòng ra được với chính mình và với những người xung quanh ta. 


32 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


10. Thưa thầy, sự cạnh tranh gay gắt trong giới kinh doanh khiến người ta 
ví thương trường như chiến trường. Vậy doanh nhân phải làm gì để có thể 
giữ được tính thiện và sống đúng theo Năm Giới trong một môi trường kinh 
doanh đầy khốc liệt này? 


Tờ báo Fortune ở Mỹ mỗi năm đều đưa ra danh sách một trăm doanh nghiệp đứng đầu mà mình có thê đầu 
tư vào. Khi nghiên cứu thì người ta thấy rõ điểm chung của tất cả một trăm doanh nghiệp đó là họ biết lo 
lắng và chăm sóc cho những người làm trong doanh nghiệp như trong một gia đình. Trong những doanh 
nghiệp ấy có yêu tô của tình thương, yếu tô của trách nhiệm và yếu tô của tình huynh đệ. Hạnh phúc và sự 
thành công của doanh nghiệp không phải chỉ là lợi nhuận mà còn là tình thương và hạnh phúc của các cá 
nhân trong doanh nghiệp ấy. Không phải tại vì có tình thương mà doanh nghiệp của mình sụt xuống hàng 
thứ ba, thứ tư, hay thứ năm. Chính vì có tình thương mà doanh nghiệp mình lên hàng đầu trong số một 
trăm doanh nghiệp được chọn lựa, phải nhớ như vậy. 


Khi mình có tình thương rồi thì mình có khả năng sống đúng theo năm giới của đạo Bụt, trong đó có giới 
bảo vệ sự sống. Nếu chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà khai thác thiên nhiên đến mức làm cho hư hoại môi trường 
sinh sống của mọi loài thì tức là mình không có tình thương. Mình ý thức được là mình gây ra sự giết chóc, 
hủy hoại môi trường. Cái đó trở thành một nút thắt nằm trong đáy lòng mình, khiến cho tâm mình không 
an. Tuy có thêm lợi nhuận nhưng mình biết trong thâm tâm rằng mình đang phá hoại môi trường, phá hoại 
sinh mạng của những người khác. Vì vậy trong những giấc mơ và khi mình về già, và lớn tuổi thì mình sẽ 
ăn năn, hối hận và không thể nào có hạnh phúc được. 

Có tình thương trong doanh nghiệp thì thế nào mình cũng tránh được hành động hủy hoại môi trường và 
hủy hoại sinh mạng của những loài khác. Khi ý thức được rằng tuy đang có lợi nhuận nhưng mình đang 
sát sinh quá nhiều, thì tâm mình không an. Nếu tiếp tục như vậy thì cái không an của tâm sẽ càng ngày 
cảng lớn lên và một ngày nào đó, sẽ đánh mắt hạnh phúc hoàn toàn. Vì vậy mình nên có can đảm đề thay 
đổi doanh nghiệp. Thay vì phải sát sinh nhiều thì mình đi tìm một loại doanh nghiệp nào mà có thể bảo hộ 
được sinh mạng, bảo hộ được môi trường. Sự thực tập đó trong đạo Phật gọi là chánh mạng. 

Chánh mạng (right livelihood) tức là một nghề nghiệp sinh sống chân chính, không tàn hại môi trường, 
không tàn hại sinh mạng của những loài khác. Sinh sống một cách chân chính là một trong tám con đường 
của Bát Chánh Đạo. Khi nhận thức được doanh nghiệp của mình tuy làm ra tiền nhưng lại đang hủy hoại 
sinh môi, làm hao tổn sinh mạng của những loài khác thì mình hãy lập tức nói với mình rằng “doanh 
nghiệp này không có đủ tình thương! Mình không muốn tiếp tục như vậy. Mình sẽ tìm cách thay đổi doanh 
nghiệp đề trở thành một doanh nghiệp mà trong đó mình có cơ hội bảo hộ được môi trường và bảo hộ được 
sinh mạng”. 

Có những doanh nghiệp như vậy. Trong một trăm doanh nghiệp được báo Fortune nêu danh mỗi năm thì 
tất cả đều có xu hướng bảo vệ môi trường, bảo hộ sự sống, giúp đỡ cho những người hiểu biết và giúp đỡ 
những người trong doanh nghiệp. Nếu làm doanh nghiệp đúng theo tinh thần của tình thương thì mình 


thành công nhiều hơn. Không những thê mà mình còn không có mặc cảm tội lỗi và sau này mình sẽ không 


33 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


phải trả một cái giá rất đắt cho nó. 

Trong thương trường có sự tranh đấu, hình như là đó là sự tranh đấu không nương tay, không có tình 
thương. Nhưng mục đích của mình là gì? Mục đích của mình là hạnh phúc chứ không phải chỉ thành công 
về hình thức. Mình có thê có rất nhiều tiền, có rất nhiều quyền lực, nhưng mà mình có thể đau khổ vô cùng. 
Cho nên mình phải xét lại điều này. Đây là điều rất quan trọng. Mục đích của mình là có hạnh phúc, hạnh 
phúc cho bản thân, và hạnh phúc cho những người thương. Mình biết rằng tình thương là yếu tố căn bản 
của hạnh phúc đó. Khi mình có hạnh phúc và tình thương rồi thì mình không nỡ lòng nảo gây tàn hại và 


hủy hoại môi trường sinh sông của các loài khác. 


Kinh Kim Cương có nói là mình cần phải xét lại ý niệm của mình về “Ngã, nhân, chúng sanh, thọ 
giả”.”Nhân” ở đây có nghĩa là con người. Theo đạo Phật con người được làm bằng những yếu tố không 
phải người. Con người xuất hiện trên trái đất này muộn hơn so với các loài sinh vật khác. Nếu không có các 
loài khoáng vật, thực vật và động vật thì con người không thể nào sống được. Bảo hộ cho các loài khoáng 
vật, các loài thực vật và động vật tức là bảo vệ con người. Bảo vệ những yếu tố không phải người tức là 
bảo vệ yếu tố người. Đó là văn kiện về bảo hộ sinh môi sớm nhất trong lịch sử văn học của nhân loại. Theo 
Kinh Kim Cương, muốn bảo hộ con người phải bảo hộ những yếu tố làm ra con người, đó là: “đất đá, thực 
vật, và các loài sinh vật khác”. 

Tình thương có thể đi đôi một cách toàn hảo với sự thành công của doanh nghiệp. Nó có thể giúp cho nhà 
doanh thương thành công hơn những nhà doanh thương không có tình thương. Vì vậy thực tập tình thương 
thì mình thực tập bảo hộ sinh mạng, bảo vệ môi trường. Khi mình thấy những nhà doanh thương khác 
không để ý đến điều đó, mình cũng có lòng thương đối với họ. Mình thấy tội nghiệp cho họ, vì họ chỉ biết 
chạy theo tiền tài và uy quyền. Họ là những người không có hạnh phúc. Mình sẽ tìm mọi cách để có thể 
giúp được những người đó. Cách hay nhất là giúp họ thấy những điều đó qua đời sống của chính mình. Họ 
thấy có lòng từ bi như vậy mà mình vẫn thành công, mình còn thành công nhiều hơn họ nữa. Từ đó họ sẽ 
thay đôi. Đừng thấy họ tranh đua một cách không nề nang và không tôn trọng một cái gì hết mà mình cũng 
bị kéo theo, và phải đi theo cách đó. Mình đi theo cách khác, cách của tình thương. 

Tại vì mình đã được học bài học rồi. Chỉ có tình thương mới có thể xây dựng được truyền thông tốt giữa 
người với người, giữa người với những chủng loại khác, trong đó có các loài thảo mộc, các loài cẦm thú 


và các loài khoáng vật. 


34 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


HỎI ĐÁP VỀ PHẬT 
PHÁP CÙNG THIỀN SƯ 
SILANANDA SAYADAW 


Nguồn tham khảo: 
Sách PHẬT PHÁP CĂN BẢN II 
Sách LỢI ÍCH CỦA THIÊN HÀNH 


I1.  Ý nghĩa của những câu đọc khi Quy Y là gì? 


Quy Y sẽ thành tựu khi có sự hiểu biết hay ý thức rõ ràng. Khi Quy Y hay khi ta nói: 
“Buddarh saranarh gacchãmi 
Dhammam saranarh gacchãmI 
Sangharh saranarh gacchami” 
(Con đem hết lòng thành kính xin qui y Phật. 
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp. 
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng) 


Thì chúng ta phải hiểu là chúng ta đang Quy Y Tam Bảo. Trong các quốc gia Phật Giáo như Miến Điện 
chăng hạn, mọi người đã quen với cách thức Quy Y. Họ chỉ đọc những câu khuôn mẫu có sẵn, nhiều khi 
họ chẳng biết đến ý nghĩa của những câu xin Quy Y mà họ đang đọc. Có lần tôi hỏi mọi người: “Quý vị 
đang đọc cái gì đó? Nghĩa của những câu nói ấy như thế nào?” Họ chẳng hiểu gì cả. Bởi vậy tôi nói với họ 
muốn Quy Y một cách nghiêm túc thì quý vị phải hiểu những gì quý vị đang nói. Khi quý vị nói Buddam 
saranam øacchãmi, Dhammam saranam gacchãmi, Sangham saranam gacchãmi, mặc dù quý vị không hiểu 
nghĩa từng chữ, nhưng ít nhất bạn cũng phải hiểu rằng: đây là những câu xin Quy Y hay cụ thê hơn là “Con 
xin Quy Y Phật, con xin Quy Y Pháp, con xin Quy Y Tăng”. Đó là điều tôi luôn nhắc nhở các Phật Tử khi 
họ Quy Y. 


Quy Y là một việc làm rất nghiêm túc, quan trọng, quý báu. Đây là hành vi biểu hiện lòng tin tưởng vào 
Tam Bảo. Bởi vậy mỗi lần Quy Y, đọc những câu Quy Y thì chúng ta phải làm với tâm nhiệt thành, trang 
trọng, thành khẩn chứ đừng Quy Y cho có lệ hay đó là một việc mang tính hình thức mình phải làm hăng 
ngày. Chúng ta phải hiểu nghĩa của những câu Quy Y. Khi đọc câu “Con xin Quy Y Phật, con xin Quy Y 
Pháp, con xin Quy Y Tăng” phải hiểu rõ trong tâm là chúng ta đang muốn noi theo gương lành của Phật, 


Pháp, Tăng. Nghĩa là tôi nhận Phật, Pháp, Tăng là người hướng dẫn tỉnh thần. 


35 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


2. _ Có cần phải Quy Y hằng ngày không? Nếu họ bận công việc làm ăn và 
nếu ngày đó họ bận không đọc quy giới thì có phải là ngày đó họ không Quy 
Y hay không? Mỗi lần Quy Y như vậy thì hiệu lực của nó kéo dài bao lâu? 


Thật ra không cần phải đọc quy giới hàng ngày. Lần đầu tiên khi Quy Y chúng ta nói “bắt đầu từ hôm nay 
cho đến trọn đời tôi Quy Y Phật, Pháp, Tăng”. Dựa vào câu nói này thì ta chỉ Quy Y một lần, nhưng chúng 
ta hầu như hàng ngày được khuyên đọc lại quy giới vì chúng ta muốn xác quyết đức tin của chúng ta vào 
Tam Bảo. Chúng ta muốn xác quyết rằng: mình luôn luôn là người con Phật, luôn luôn là đệ tử của Tam 
Bảo. Khi đọc lại Tam quy là chúng ta vun bồi đức tin. Quy Y, đọc lại Tam quy là một hành vi thiện lành. 
Mặc dù, nếu nói theo một cách tuyệt đối thì không cần Quy Y hàng ngày, nhưng theo tôi nghĩ đọc lại quy 


giới là việc nên làm hàng ngày. 


3. Thưa Thây, chúng con muốn áp dụng những phương pháp của Thầy 
vào trường học, nhưng thầy hiệu trưởng, hay giám hiệu không chấp nhận 
việc này. Chúng con phải làm thế nào để có thể áp dụng chúng mà không bị 
đuổi việc? 


Tất cả các bạn đều biết năm giới và mỗi giới có nhiều chỉ trong đó. Ví dụ giới sát sinh có năm chỉ, khi hội 
đủ năm chi này thì mới gọi là phạm giới sát. 

a. Giới không sát sinh: 

Giới sát sinh có năm chi: 

- Phải là một chúng sinh còn sống. 

- Biết chúng sinh đó còn sống. 

- Cố ý giết. Hành vi vô tình, không cô ý sát hại chúng sinh thì không phạm giới sát. 

- Cố gắng giết. 

- Chúng sinh đó bị giết do sự cố gắng của mình. 

Theo Chú Giải, sát sinh và trộm cắp có nhiều hình thức và phương tiện. Bạn có thê giết chúng sinh bằng 
nhiều cách. 

Thứ nhất là chính bạn giết. Trong tiếng Päli thì đó là giết bằng chính bàn tay của mình. 

Thứ hai là sai khiến người khác giết, nghĩa là bạn ra lệnh cho người khác giết. 

Giết bằng những dụng cụ bạn cầm trên tay có nghĩa là giết bằng súng đạn, cung tên, dao gậy... 

Giết bằng những loại bẫy, 

Giết bằng các loại ảo thuật, 

Giết bằng thần thông. 

Có rất nhiều cách giết. Tất cả những cách giết đều bao gồm trong giới sát sinh. 

Khi giết chính mình có phạm giới sát sinh không? 


Giết chính ta là tự sát cũng phạm giới sát sinh. 


36 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


Nếu bảo người nào giết mà người này đã giết thì phạm giới. 
Nếu bạn bảo giết bằng dao mà họ giết bằng súng thì bạn không phạm giới. 


Nếu bạn bảo giết vào giờ này mà họ giết vào giờ khác thì bạn không phạm giới. 


b. Giới không lấy của không cho: 

Thu thúc, giữ gìn không lấy của không cho của người chủ của vật đó. 

Có năm chỉ hay năm điều kiện để phạm giới lấy của không cho. 

- Của thuộc quyên sở hữu của kẻ khác. 

- Biết của này thuộc quyền sở hữu của kẻ khác. 

- Muốn ăn cắp, muốn lấy và cô ý lấy. Đây là tư tưởng ăn cắp. 

- Cố gắng lấy cắp. 

- Đã lấy được vật nhờ sự cố gắng ấy. Điều này có nghĩa là đã di chuyển vật hay có những hành vi tương 
tự. Hành động có đủ năm chỉ đó thì phạm giới trộm cắp. Cũng được xem là phạm giới này nếu ra lệnh cho 
người khác trộm cắp. Giới này cũng bao gồm hai điều như giới sát sinh là tự mình làm hay ra lệnh, sai 
khiến người khác làm. 


c. Giới không tà dâm. 

Giới này có bốn chỉ hay bốn yếu tố: 

- Đối tượng cắm, có nghĩa là người không được vi phạm. 
Nghĩa là người mà mình không được phép hành dâm. 

- Có Tham Ái muốn hưởng thụ sự liên hệ đó. 

- Cố gắng làm. 

- Bộ phận của người nam và người nữ gặp nhau. 

Người nào phạm đủ bốn chỉ giới này thì đứt giới thứ ba. 


d. Giới không nói dối: 

Giới này có bốn chỉ: 

- Điều không thật. 

- Có ý muốn dối gạt, có nghĩa là bạn muốn cho người khác hiểu một cách sai lầm, cố ý lừa dối họ. 

- Cố gắng nói đối. Sự cô gắng này khởi sinh bởi tâm, và do ý muốn nói dối này khiến cho bạn cố gắng nói 
dồi. 

- Người nghe lời nói dối hiểu và tin những lời bạn nói. 

Nếu hội đủ bốn điều này thì phạm giới nói dối. 

Nói dối thật sự xấu khi nào? Khi ảnh hưởng xấu đến sự an lạc và quyền lợi người khác. 

Có một loại nói dối là “nói dối với thiện ý”. Đôi khi bạn phải nói dối để làm người khác an lòng hoặc đôi 
khi bạn nói đối vì không muốn người khác cảm thấy đau khổ, bất an. Như vậy là bạn đã nói những điều 
không thật. Dù đó là nói đối, nhưng theo tôi nghĩ điều đó cũng không đáng trách lắm. Đôi khi người ta 
dùng những danh từ thậm xưng để nhắn mạnh hay nói đến nghĩa bóng nào đó. Ví dụ nói “ở đây con muỗi 


to bằng con gà mái” hay trường hợp một vị Sư sau khi khất thực ở một ngôi làng về, có người hỏi thì vị 


37 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 
đó nói “Ở đó có cả núi đồ ăn”. Mặc dù đó là những lời nói không thật, nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. 


e. Giới không uống rượu 

Giới không uống rượu có bốn chi. 

- Vật uống hay ăn là một chất say, như rượu hay một loại chất say khác. 
- Muốn uống. 

- Do sự muốn đó nên cố gắng uống. 

- Rượu hay chất say đó đã lọt qua khỏi cổ. 


Hành vi hội đủ bốn điều đó thì phạm giới thứ năm. 


Như vậy, có thê xét lại hành động của chúng ta bằng những chi, những yếu tổ trên để biết xem là mình có 
phạm vào những yếu tố làm đứt giới không. Chẳng hạn, về giới thứ năm có người nói: Sau khi uống rượu 
rồi tôi đi ngủ, tôi chẳng làm điều gì sai lầm cả, như vậy tôi có phạm giới không? Đây không phải là điều 
bất thiện gì lớn lao? Đúng, bạn uống rượu, bạn thấy xây xâm chút chút, bạn chẳng làm điều gì xấu cả, bạn 
đi ngủ, nhưng bạn cũng phạm giới. Hãy xét đến bốn yếu tố đề phạm giới uống rượu. Thứ nhất, đó chất say; 
thứ hai, bạn đã uống nước say đó; thứ ba, bạn muốn uống và cô gắng uống: thứ tư, rượu đã qua khỏi cổ. 
Như vậy hành vi của bạn hội đủ bốn yếu tố để phạm giới. Hành vi của bạn không đến nỗi tệ lắm, nhưng 
bạn cũng phạm giới uống rượu. 


4. _ Như thế nào là đạt được giác ngộ khi hành thiền? 


Trong sách Milinda Vấn Đạo (Milinda Pañha: Những câu hỏi của vua Milinda), Ngài Nãgasena giải thích 
vào “Sát Na Giác Ngộ” một cách rõ ràng như sau: Thiền sinh từng bước một quán sát không dừng nghỉ Vật 
Chất và Tâm. Quán sát quá trình Vật Chất và Tâm luôn luôn trôi chảy không dừng nghỉ. Tâm thiền sinh 
đang ở trong tiến trình không dừng nghỉ của Vật Chất và Tâm nhảy vào sự dừng nghỉ của tiến trình chuyển 
biến không dừng nghỉ này. Ở đây, thiền sinh từng bước một quán sát Vật Chất và Tâm, nghĩa là thiền sinh 
đang hành Thiền Minh Sát. Khi hành Thiền Minh Sát, thiền sinh lấy Vật Chất và Tâm làm đối tượng, và 
luôn luôn liên tục quán sát chúng. Có nghĩa là thiền sinh quán sát Vật Chất và Tâm tại từng sát na hiện tại. 
Trong suốt thời gian hành thiền hay trong suốt những Sát Na Thiền Minh Sát, tâm thiền sinh trú trên Vật 
Chất và Tâm (Ngũ Uấn Thủ hay các Pháp Hữu Vi). 


Khi Thiền Minh Sát trở nên chín muôi, thiền sinh Giác Ngộ. Lúc bấy giờ tâm thiền sinh nhảy vào trong sự 
chấm dứt của luồng Vật Chất và Tâm đang không ngừng trôi chảy này. Tâm thiền sinh lấy sự chấm dứt, 
chỗ dừng nghỉ, sự diệt của luồng Vật Chất và Tâm làm đối tượng, hay nói cách khác là tâm lấy Niết Bàn 
làm đối tượng. Như vậy lúc bấy giờ, tâm của thiền sinh nhảy vào đối tượng ngay trong sát na đó. Sát na đó 
gọi là sát na Giác Ngộ. Vào Sát Na Giác Ngộ, luồng hành Thiền Minh Sát chấm dứt. Tâm khởi sinh vào 
lúc Giác Ngộ được gọi là Đạo Tâm. Vào Sát Na Đạo Tâm không có Sát Na Minh Sát. 


38 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


Vì không có tâm Thiền Minh Sát nên không có đối tượng của Thiền Minh Sát. Như vậy, đối với thiền sinh 
lúc bấy giờ, cả Tâm Minh Sát vả đối tượng của Thiền Minh Sát biến mắt, thay vào đó là Đạo Tâm và Đạo 
Tâm này lấy Niết Bàn làm đối tượng. 

Thế nên, khi một thiền sinh đã hành thiền đúng phương pháp và phát triển trí tuệ thì sẽ đạt được chỗ chấm 
dứt của Vật Chất và Tâm. Người đó được gọi là người Chứng Ngộ Niết Bàn. Khi nói rằng: một thiền sinh 
thực hành Thiền Minh Sát đúng đắn nghĩa là thực hành đúng phương pháp. Nhờ thực hành đúng đắn, đúng 
phương pháp bằng đường lối trí tuệ nên kết quả là tâm thiền sinh đạt đến chỗ thấy rõ sự chấm dứt của Vật 
Chất và Tâm. Điều này không có nghĩa là chính thiền sinh đến chỗ chấm dứt Vật Chất và Tâm bằng thân 
Vật Chất mà qua sự hiểu biết, qua trí tuệ của mình, tức là tâm thiền sinh đạt đến chỗ chấm dứt Vật Chất và 
Tâm. Nói một cách dễ hiểu hơn, thiền sinh thấy biết rõ ràng sự chấm dứt của Vật Chất và Tâm. Vào sát na 
đó, thiền sinh lấy sự chấm dứt của Vật Chất và Tâm làm đối tượng. Sự dừng nghỉ, chấm dứt hay diệt của 


Vật Chất và Tâm là một tên khác của Niết Bàn. 


Sự Giác Ngộ phải đi theo sau Thiền Minh Sát. Như vậy trước tiên phải hành Thiền Minh Sát. Kết quả của 
Thiền Minh Sát mới đưa đến sự Giác Ngộ. Nhưng thật ra, không thể nói Giác Ngộ hay Đạo Tâm là quả của 
Thiền Minh Sát mà phải dùng một chữ khác. Chú Giải không dùng cách nói “Giác Ngộ là quả của Thiền 
Minh Sát” mà nói rằng: “Giác Ngộ là lợi ích của Thiền Minh Sát hay Giác Ngộ là sự thành tựu của Thiền 
Minh Sát”. Thật ra theo nghĩa thông thường thì nó là kết quả của Thiền Minh Sát. Như vậy, Giác Ngộ là 
thành quả của Thiền Minh Sát, nếu không có Thiền Minh Sát thì sẽ không có Giác Ngộ. 


5. _ Bạch Ngài, khi bắt đầu hành thiền, chúng con phải ghi nhận những gì, 


chúng con phải ghi nhận cả thân lẫn tâm hay sao? 


'Yathã pakatam vipassanä bhiniveso 

Trong phụ chú giải Thanh Tịnh Đạo có viết: Minh sát là quán sát các đối tượng nôi bật nhất. Như vậy, đối 
với người mới bắt đầu hành thiền thì phải ghi nhận đối tượng nào nổi bật và rõ ràng nhất. Vì đối tượng 
nôi bật là đối tượng dễ ghi nhận. Đừng khởi đầu việc hành thiền bằng cách quán sát các đối tượng thật vi 
tế hay khó khăn và có ý nghĩ sai lầm rằng phải quán sát các đối tượng vi tế khó khăn mới đạt được thành 
quả mau chóng. Chẳng hạn, một học sinh mới bắt đầu vào học thì phải được học những bài học dễ trước. 
Học sinh mới đi học không thê cho bài khó được. Cũng vậy, khởi đầu hành thiền bạn phải quán sát những 
đề mục dễ nhất trước. Đức Phật dạy một phương pháp thật dễ: “khi đi hãy ghi nhận đi”, “khi ngồi phải ghi 


nhận ngồi”. Thế thôi. 


39 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


6. Bạch Ngài, trong khi hành Thiền Minh Sát có cần phải niệm thầm, 
chẳng hạn như niệm chữ phồng xẹp... không? 


Tên gọi, dầu đó là một từ chuyên môn hay trong ngôn ngữ thông thường, cũng đều là sự chế định hay tục 
đề. Tên gọi chăng có chỉ quan trọng cả. Trong khi hành thiền, điều quan trọng nhứt là ý thức chánh niệm 
những hiện tượng bao gồm trong đối tượng ghi nhận, như chuyển động phồng và xẹp của bụng chẳng hạn. 
Trong thực hành, chỉ cần ý thức chánh niệm sự vật, không cần niệm thầm cũng đạt được mục tiêu. Tuy 
nhiên, khi không niệm thầm, thiền sinh rất khó ghi nhận đối tượng một cách trọn vẹn, chính xác và rõ 
ràng, đồng thời thiền sinh cũng sẽ gặp khó khăn trong việc nói lại kinh nghiệm của mình cho thiền sư hay 
người hướng dẫn mình. 

Đó là lý do tại sao thiền sinh được dạy phải niệm thầm khi ghi nhận đề mục. 

Tuy vậy, đôi lúc thiền sinh gặp phải khó khăn là không biết phải dùng những chữ gì để niệm các hiện tượng 
đang xảy ra. Đó là lý do tại sao thiền sinh dùng ngôn ngữ thông thường (phồng xẹp) khi thực hành. 


7. Hỏi tiếp: Bạch Ngài, như vậy phải chăng Ngài luôn luôn khuyến khích 


việc niệm thâm? 


Không, không phải luôn luôn như vậy. Có nhiều lúc đối tượng xuất hiện và diễn tiến quá nhanh chóng 
khiến bạn không đủ thì giờ để niệm thầm bằng tên từng đối tượng một. Lúc bấy giờ, bạn phải bỏ qua sự 
niệm thầm, chỉ đơn thuần ghi nhận mọi diễn biến qua các thời điểm. Nhiều khi bạn có thê ý thức chánh 
niệm bốn, năm hay cả mười đề mục cùng lúc và ngay tức khắc, nhưng bạn không thê niệm thầm bằng tên 


từng đôi tượng một. 


Điều này thật khó khăn, vì bạn không đủ thì giờ để ghi nhận bằng tên nhiều đề mục như vậy. Gặp trường 
hợp như thế, bạn cũng đừng bối rối, lo lắng. Bạn chỉ thuần ghi nhận các diễn biến xảy ra mà không niệm 
thầm. Nếu bạn có găng niệm thầm nhận tất cả các đề mục thì chắng bao lâu bạn sẽ mệt mỏi. Điểm chính 


trong việc hành thiền là ghi nhận các hiện tượng xảy ra đúng lúc. 


Như vậy, khi có nhiều đề mục xảy ra cùng một lúc, thay vì ghi nhận và niệm thầm chuyên động phông xẹp 


như thường lệ, thì bạn có thể đơn thuần ghi nhận các đối tượng đang xảy ra mà không niệm thầm. 


8. _ Bạch Ngài, tại sao phải ngối một giờ và đi một giờ? 
Đi nhiều thì Tinh Tân nhiều, nhưng Định Tâm ít. 
Đi quá nhiều cũng có khi hại cho sức khoẻ, bởi vậy thiền sinh sau khi ngồi một giờ lại phải đi một giờ. Một 


giờ ngồi, một giờ đi xen kẻ như vậy giúp cho Định Tâm và Tỉnh Tắn quân bình. 


40 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


9... Bạch Ngài, khi thiền sinh ghi nhận phổng và xẹp, phải chăng họ chỉ 
nhằm mục đích thấy được cái bụng phồng và xẹp mà chẳng cần thấy thêm 
gì cả? 


Thoạt đầu mới hành thiền, thiền sinh chỉ đơn thuần chú tâm vào bụng, điều đó không có trở ngại gì cả. 
Lúc mới đầu hành thiền đừng kỳ vọng phải thấy đạo quả, ngay cả tuệ giác đầu tiên là “Tuệ Phân Biệt Vật 
Chất và Tâm” cũng đừng mong ngóng. Đối với người mới hành thiền, việc cần phải làm là chú tâm chánh 
niệm vào đề mục đề ngăn ngừa các chướng ngại, nhất là tâm lang bạc đây đó. Chỉ khi nào các chướng ngại: 
tham, sân, bất an, giao động, đã dượi buồn ngủ, nghi ngờ đã tạm thời bị chế ngự trong một thời gian, tâm 
tạm thời an định không bị quấy nhiễu thì thiền sinh mới bắt đầu thấy được thực tướng của sự vật bao gồm 


trong sự phồng xẹp như: căng cứng, rung động mà không bị dính mắc vào hình đáng hay tư thế của bụng. 


10. Bạch Ngài, khi hành thiền phải ngồi như thế nào? 


Có nhiều cách ngồi: 

a. Ngôi kiết già: hai chân xếp chéo, bàn chân nầy đề trên bắp về của bàn chân kia, hai gan bàn chân ngữa 
lên trời. 

b. Ngồi bán già, chân này đặt lên chân kia. 

c. Ngồi theo kiểu Miến Điện, hay ngồi thoải mái, hai chân không đặt lên nhau mà để rời, chân nầy đặt 
trước chân kia. 

Đối với phụ nữ có thể ngồi theo cách nào thấy thích hợp với mình; trừ khi ngồi nơi công cộng phải theo 
khuôn mẫu của số đông. Ngồi sao cũng được. Điều quan trọng là chọn cách ngồi thế nào để có thê ngồi lâu 


hơn, giúp định tâm có cơ hội phát triển tốt đẹp, đạt được các tuệ giác minh sát. 


4I 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 
II. Phải chăng vấn đề tuổi tác ảnh hưởng đến việc hành thiền? 


Vâng, có một vài khác biệt giữa người già và người trẻ. Đê đạt được một vải tuệ giác, nêu thiên sinh ở vào 
khoảng tuổi từ mười lăm đến bốn mươi thì phải thực hành khoảng một tháng. 
Đôi với những người lớn tưôi hơn, từ sáu mươi đên bảy mươi thì phải cân hai đên ba tháng. Tại sao vậy? 


Bởi vì những người còn trẻ, có sức mạnh về thê lực, tâm nhạy bén, tích cực, và ít lo âu phiên muộn. 


Dĩ nhiên, càng giả thì càng đau yếu. Người lớn tuôi thì trí nhớ và sự hiểu biết cũng yếu kém và lại có nhiều 
phiên muộn hay đã chât chứa nhiêu kinh nghiệm không tôt đẹp trong quá khứ. Đôi với các nhà sư, nêu sau 
khi xuất gia mà hành thiền ngay thì sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, bởi vì một vị sư mới tu, tuổi còn nhỏ, 


có đức tin mạnh mẽ vào việc thực hành, giới luật lại trong sạch. 


Do đó, theo ý của tôi, đầu cho việc học hành kinh điễn là quan trọng, nhưng ngay sau khi xuất gia, phải 
hành thiền ít nhất ba tháng. Đáng thương thay, một số nhà sư đã chết trước khi thực hành. 


12. Bạch Ngài, phải chăng những người hiểu biết giáo lý nhiều là một 


chướng ngại cho việc hành thiền? 


Không, không thể nói như thế được. Không thể nào có chuyện kiến thức về giáo pháp lại là trở ngại trong 
thực hành. 
Như bạn biết, Ngài Pothila, một nhà sư có kiến thức uyên thâm về Phật Pháp, đã đắc quả A La Hán mau 


chóng nhờ thực hành dưới sự hướng dẫn của một sa di nhỏ tuổi. 


Điều nầy chứng tỏ rằng kiến thức của một người không trở ngại cho việc thực hành giáo pháp. Chướng 
ngại thực sự trong việc hành thiền là ngã mạn, (cho rằng mình học cao hiểu rộng nên không tin hay ít tin 
tưởng vào sự thực hành) hoài nghi, không nghiêm túc tuân theo lời hướng dẫn của thiền sư, thiếu nỗ lực 


tinh tắn chứ không phải là kiến thức. 


13. Bạch Ngài, phải chăng có những loại đau khổ, không thoải mái do việc 


hành thiền đem lại, nếu có thì làm thế nào để đương đầu với chúng? 


Vâng, khi đạt được định tâm mạnh mẽ, thiền sinh sẽ kinh nghiệm một vài cảm giác khó chịu như ngứa, 
nóng, đau nhức, nặng nề, tê cứng, nghẹn... 

Những cảm giác này sẽ chấm dứt ngay khi bạn ngưng hành thiền. 

Nhưng khi hành thiền trở lại thì những cảm giác này lại xuất hiện. 

Chắc chăn đây không phải là bệnh hoạn mà chỉ là những cảm thọ liên quan đến sự thực hành. Đừng lo lắng, 


cứ tiêp tục ghi nhận. Cuôi cùng những cảm giác khó chịu nây sẽ biên mât. 


42 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


14. Bạch Ngài, khi sự phông xẹp biến mất, thiền sinh phải ghi nhận được 
những gì? 


Khi sự phông xẹp biến mắt, bạn phải chú tâm ghi nhận ngồi, đụng hay nằm, đụng. Bạn có thể thay đổi 
nhiều điểm đụng. Chẳng hạn, như bạn ghi nhận ngồi, đụng và chú tâm vào điểm đụng ở chân phải; sau đó 
niệm ngồi đụng và chú tâm vào điểm đụng ở chân trái. 

Như vậy, bạn có thê chuyển sự chú tâm từ điểm đụng nầy sang điểm đụng khác. Hoặc bạn có thể chuyển 


sự chú tâm vào bôn, năm hoặc sáu điêm đụng xen kẻ. 


15. Đi kinh hành như thế nào? 


Mặc dù Đại kinh Niệm xứ không có ghi lại các chỉ dẫn chỉ tiết của Đức Phật về pháp thiền hành, chúng 
tôi tin rằng Ngài đã dạy cho các vị đệ tử thực hành pháp này khi Ngài còn tại thế. Các hướng dẫn đó hắn 
đã được các môn đệ của Ngài học, hành và truyền lại từ đời nầy sang đời khác. Hơn nữa, các thiền sư thời 
xưa hắn phải thiết lập các công thức giảng dạy dựa vào sự thực tập của các ngài ấy. Ngày nay, chúng ta đã 
được thừa hưởng một bộ các lời chỉ dẫn chi tiết về phương cách thực tập pháp thiền kinh hành. 

Bây giờ, ta hãy nói chỉ tiết về cách thực tập đi kinh hành. 


Nếu bạn hoàn toàn là người mới bắt đầu, vị thiền sư sẽ dạy cho bạn sự chánh niệm về một điều duy nhất khi 
đi kinh hành: phải chánh niệm về động tác bước chân bằng cách ghi nhận thầm lặng trong tâm là “bước, 
bước, bước,” hoặc là “trái, phải, trái, phải.” 


Trong lúc thực tập này, có thê là bạn sẽ bước chậm hơn thường ngày. 


Sau vài giờ thực tập, hoặc sau một hay hai ngày thiền tập, bạn sẽ được chỉ dẫn đặt chú niệm vào hai động 
tác: (1) bước, và (ii) đặt chân xuống, cùng lúc ấy ghi nhận trong tâm là “bước đi, đặt xuống”, hoặc “bước, 
đạp”. Bạn phải gắng chú tâm vào hai giai đoạn của một bước: “bước đi, đặt xuống: bước đi, đặt xuống”. 
Sau đó, bạn sẽ được dạy đặt chú niệm vào ba giai đoạn: (1) dở chân lên; (11) đưa chân đến trước; và (11) đặt 
chân xuống. Sau đó nữa, bạn sẽ được dạy chú niệm vào bốn giai đoạn: (¡) dở chân lên; (ii) đưa chân đến 


trước; (iii) đặt chân xuống: và (iv) chạm hoặc ấn bàn chân xuống đất (hay đạp xuống). 


Lúc đó, bạn sẽ được chỉ dẫn là phải ghi nhận trong tâm về bốn giai đoạn của động tác chân: “dở lên, bước 
tới, đặt xuống, ân xuống đất.” 

Ban đầu, thiền sinh sẽ cảm thấy khó bước chậm lại. Tuy nhiên, sau khi họ được hướng dẫn để tâm theo dõi 
vào mọi cử động của chân, và khi họ thực sự chú tâm theo dõi chặt chẽ, thì tự nhiên họ sẽ bước chậm lại. 
Họ không cần phải cố gắng bước chậm, nhưng khi họ chú tâm thật kỹ, các cử động chậm rãi sẽ tự động 


đến với họ. Khi ta lái xe trên đường cao tốc, ta có thể phóng với tốc độ 100 km/giờ. 


Với tốc độ như thế, ta không thể nào quán sát được tất cả các dấu hiệu bên đường. Nếu ta muốn đọc được 


43 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


các dấu hiệu đó thì ta phải lái xe chậm lại. Không cần phải có ai ra lệnh, “chạy xe chậm lại!”, người tài xế 
sẽ tự động lái chậm lại nếu người ấy muốn đọc các dấu hiệu bên đường. Cũng như thế, khi thiền sinh theo 
đõi bám sát các cử động dở chân lên, đưa chân ra trước, đặt xuống, và ấn chân xuống đất, họ sẽ tự động 
bước chậm lại. 

Khi bước chậm lại, họ mới có thể có chánh niệm và hoàn toàn nhận thức được các động tác nầy. Mặc dù 
thiền sinh theo đõi bám sát và bước chậm lại, có thể họ cũng vẫn chưa thấy rõ tất cả các động tác và các 


giai đoạn của bước đi. 


Các giai đoạn nầy có thể chưa được minh định trong tâm, và họ tưởng như là chúng kết tạo thành một động 
tác liên tục. Khi sự định tâm gia tăng mạnh hơn, thiền sinh sẽ dần dần thấy rõ hơn về các giai đoạn khác 
nhau của một bước đi; và sẽ phân biệt được bốn giai đoạn của động tác đó. 

Thiền sinh sẽ nhận biết rõ ràng rằng cử động dở chân không trộn lẫn với cử động đưa chân ra phía trước, 
và họ sẽ biết rõ là cử động đưa chân ra trước không có lẫn lộn với cử động đặt chân xuống hoặc cử động 


ân bàn chân xuông đât. 


Họ sẽ nhận biết rõ ràng và phân biệt được các cử động này. Những gì họ quán niệm và tỉnh thức theo dõi 


sẽ trở nên rõ ràng trong tâm thức của họ. 


44 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


HỎI ĐÁP VỚI THIỀN SƯ 
U PANDITA 


Nguồn tham khảo: 
Ebook “Ngay Trong Kiếp Sống Này” 


I. Làm sao để việc hành thiền có 


kết quả? 


Trong một khóa thiền, thiền sinh cần phải thay đôi một số thái độ để hỗ trợ cho việc hành thiền tích cực. 
Trong khóa thiền, giữ yên lặng là một cách biểu hiện của chánh ngữ. Thiền sinh cũng phải giữ hạnh độc 
thân, tiết chế trong việc ăn uống đề khỏi uề oải buồn ngủ và để làm suy giảm sự tham ăn. Đức Phật khuyên 
chúng ta không nên ăn từ mười hai giờ trưa đến sáng hôm sau. 

Khi hành thiền có kết quả, ta sẽ thấy giáo pháp có hương vị tuyệt hảo hơn mọi hương vị trên thế gian này. 


Sạch sẽ gọn gàng cũng là một đức tính khác giúp cho trí tuệ phát triển: 


Sạch sẽ bên trong: Thân thê cần phải tắm rửa sạch sẽ, tóc tai phải cắt, bới gọn gàng, móng tay nên 
cắt ngắn, và giữ gìn đừng cho bón uất. 

Sạch sẽ bên ngoài: áo quần, phòng ốc phải được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ, vệ sinh. 
Những đức tánh gọn gàng sạch sẽ trên sẽ giúp cho tâm an tịnh trong sáng. Tuy nhiên, cũng đừng quá dính 
mắc vào sự gọn gàng sạch sẽ này. Đừng biến nó thành một ám ảnh khiến bạn bị phân tâm trong lúc hành 
thiền. Trong các khóa thiền cũng không nên trang sức, thoa dầu thơm, trang điểm v.v... 
Thực ra, trên thế gian này, không món trang sức nào quí báu hơn giới đức; không chỗ ấn trú nào mà an toàn 


hơn giới đức; không một nơi nào thuận lợi hơn để cho trí tuệ nở hoa bằng khu đất giới đức. 


Giới đức không phải là sự đẹp đẽ tô trét bên ngoài như lớp tường vôi bao phủ những viên gạch loang lỗ 
tàng ân bên trong, nhưng là những đức tính cao quí phát xuất từ phần sâu kín trong tâm hôn chiếu rạng ra 


toàn thê con người. 


Đây là loại trang điểm thích hợp cho mọi hạng người, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh và mọi mùa, không bao 
giờ bị lỗi thời. Thế nên hãy giữ gìn giới luật trong sạch để tạo cho mình một loại trang sức tươi mát và 
đẹp đẽ. Tuy thế, dầu cho giới luật thê hiện qua hành động và lời nói có được tốt đẹp đến đâu đi nữa, cũng 
không đủ khả năng để đào luyện tâm. 

Phương cách cần thiết để giúp cho tâm trưởng thành, thấy rõ bản chất thật sự của cuộc sống và đưa tâm 


đên một mức hiêu biệt thâm sâu chăng có gì khác hơn là sự hành thiên. 


45 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


cần ghi nhận chánh niệm mà không niệm thầm nữa. Mục đích của thiền quán là giúp đạt được một sự hay 
biết rõ ràng, trong sáng, chính xác và thâm sâu về những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Bản chất thực 
sự của các hiện tượng tâm vật lý, ý nghĩa thực sự của cuộc đời sẽ hiển lộ nhờ vào những kinh nghiệm trực 


tiếp này. 


2. _ Hành thiền trong bao nhiêu lâu? 


Không phải sau mỗi giờ ngồi thiền là việc hành thiền chấm dứt. Phải tiếp tục hành trì suốt ngày. Trước khi 
đứng dậy, hãy ghi nhận chánh niệm. Khởi đầu là ghi nhận ý muốn mở mắt: muốn, muốn, muốn; mở mắt, 
mở mắt, mở mắt. Ghi nhận ý định mở mắt và cảm nhận cảm giác đang mở mắt. Tiếp tục ghi nhận cần thận 
và chính xác với đầy đủ năng lực quan sát trên các chuyên động thay đổi tư thế cho đến khi bạn đã hoàn 
toàn đứng dậy và bắt đầu đi. Suốt ngày phải luôn luôn chánh niệm, ghi nhận tất cả mọi tác động như: duỗi 


tay, co tay, câm muôống, thay áo, đánh răng, đóng cửa, mở cửa, mở mắt, ăn, uông, v.v... 


Ngoại trừ lúc ngủ, khi nào bạn cũng phải chánh niệm tỉnh giác ghi nhận. Thực ra, đây không phải là việc 


khó làm hay nặng nhọc gì. Chỉ ngồi, đi và quan sát những gì xảy ra thôi. 


3. _ Việc đi kinh hành có quan trọng không? 


Trong khóa thiền, các bạn sẽ được ngồi thiền và kinh hành xen kẽ nhau. Cứ một g1ờ ngôi thiền, lại một giờ 
kinh hành. Một giờ là tiêu chuẩn căn bản, nhưng bốn mươi lăm phút cũng được. Chọn một chỗ đi khoảng 


hai mươi bước rồi đi tới, đi lui chậm rãi trên đó. 


Trong sinh hoạt hằng ngày, thiền hành cũng hỗ trợ đắc lực. Một thời gian ngắn chừng mười lăm phút kinh 
hành trước khi ngồi thiền giúp bạn tập trung tâm ý dễ dàng. Chánh niệm được khai triển trong lúc kinh 
hành rất ích lợi cho chúng ta vì trong lúc làm việc hàng ngày chúng ta cũng thường đi từ nơi này đến nơi 


khác. Đây là cơ hội để chúng ta luyện tâm. 


Thiền hành hỗ trợ cho sự tỉnh thức chánh niệm được quân bình, chính xác và giúp cho sự tập trung tâm ý 
lâu dài. Thiền sinh có thể quan sát một cách sâu xa các khía cạnh của thân tâm trong khi thiền hành và có 
thể giải thoát ngay trong khi đi kinh hành. Thiền sinh không chịu đi kinh hành trước khi ngồi thì chăng 
khác nào một chiếc xe hơi hết bình điện. Thiền sinh ấy sẽ gặp khó khăn trong việc khởi động máy chánh 
niệm vào lúc ngồi. Thiền hành bao gồm sự chú tâm vào tiến trình đi. 

Nếu bạn đi hơi nhanh, hãy ghi nhận trái phải, trái phải, trái phải và tỉnh thức theo dõi cảm giác đang diễn 
tiến nơi chân. Nếu bạn đi chậm hơn, hãy ghi nhận dở, bước, đạp. Dầu theo dõi “trái, phải” hay “dở, bước, 
đạp”, bạn cũng phải cố gắng chú tâm vào cảm giác diễn ra trong khi đi và chỉ chú tâm vào những cảm giác 
này thôi. Hãy ghi nhận tiến trình xảy ra khi bạn đứng lại ở cuối lối kinh hành, khi bạn quay và bắt đầu bước 


trở lại. Đừng nhìn theo chân mình, chỉ theo dõi cảm giác bên trong chân. 


46 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 
4. _ Khi phóng tâm thì ta phải làm sao? 


Khi tâm bắt đầu vọng động, rời khỏi đề mục mà suy nghĩ đến chuyện khác thì ngay lúc ấy phải quan sát 
tâm, ý thức rằng mình đang suy nghĩ. Và để xác nhận rõ ràng tâm đang vọng động, bạn phải niệm thầm 
suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ rồi trở về lại với chuyên động của bụng. 

Mọi hiện tượng diễn ra ở sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm cũng phải được quan sát một cách chánh 
niệm. Dù cho nỗ lực tinh tấn, nhưng không ai có thể luôn luôn và hoàn toàn để tâm trên đề mục phồng 
xẹp được. Các đề mục khác sẽ khởi dậy và nôi bật lên hay chiếm ưu thế. Hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự 
động chạm và những đối tượng của tâm như: hình ảnh hiện ra trong tâm do tưởng tượng, cảm xúc... Tất cả 
những thứ ấy bao quanh đề mục thiền của chúng ta và chờ cơ hội nhảy vào. Mỗi khi những đối tượng này 
xuất hiện, bạn phải ghi nhận tức khắc, hoặc nhẹ nhàng niệm thầm, rồi trở về ngay với đề mục chính. Trong 
trường hợp có các đề mục phụ chen vào, nhưng đề mục phồng xẹp vẫn rõ ràng hơn thì chỉ niệm phồng xẹp 
mà đừng quan tâm gì đến chúng. Nhưng khi một trong những đối tượng này quá mạnh khiến tâm của bạn 
không thể nằm trên đề mục chính mà tự động nhảy qua đối tượng phụ này thì bạn hãy ghi nhận sự phóng 
tâm hay niệm thầm “phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm”, rồi trở về đề mục chính. Chăng hạn, đang chú 
tâm vào sự phồng xẹp bỗng nhiên một tiếng động mạnh khởi lên át hắn đề mục phông xẹp. Hãy chú tâm 
ghi nhận nghe, nghe, nghe, rồi trở về đề mục chính. Nếu tiếng động vẫn còn lấn áp không thể đưa tâm về 
bụng thì hãy chú tâm vào tiếng động cho đến khi chúng không còn lấn át nữa, rồi trở về với đề mục chính. 
Khi niệm thầm, không cần phải dùng câu dài hay đầy đủ, chỉ cần một vài chữ đơn giản là được. Ví dụ như 
nghe, nghe, nghe; thấy, thấy, thấy; ngØửiI, ngửi, ngửi, v.V... Đối với các cảm giác của cơ thể, ta niệm ấm, ấm, 


âm; ép, ép, ép; cứng, cứng, cứng; chuyên động, chuyên động, chuyên động, v.v... 


Các đối tượng của tâm thì có rất nhiều và chúng thường nằm dưới các dạng rõ ràng như là suy nghĩ, tưởng 
tượng, nhớ, tính toán và liên tưởng. Cần nhớ rõ là sự niệm thầm chỉ nhằm giúp chúng ta chú tâm vảo đối 
tượng, đừng dính mắc vào danh từ. Niệm thầm giúp cho thiền sinh thấy rõ những tính chất riêng biệt của 
mỗi kinh nghiệm thiền tập mà không bị cuốn hút vào nội dung của nó đồng thời giúp phát triển những 
năng lực tỉnh thần và sự tập trung tâm ý. Chúng ta chánh niệm trên hiện tượng chớ không phải chú tâm 


vào danh từ. Khi sự niệm thầm trở thành một trở ngại hơn là một phương tiện giúp cho sự chú tâm thì chỉ 


47 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


cần ghi nhận chánh niệm mà không niệm thầm nữa. Mục đích của thiền quán là giúp đạt được một sự hay 
biết rõ ràng, trong sáng, chính xác và thâm sâu về những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Bản chất thực 
sự của các hiện tượng tâm vật lý, ý nghĩa thực sự của cuộc đời sẽ hiển lộ nhờ vào những kinh nghiệm trực 


tiếp này. 


5. _ Hành thiền trong bao nhiêu lâu? 


Không phải sau mỗi giờ ngồi thiền là việc hành thiền chấm dứt. Phải tiếp tục hành trì suốt ngày. Trước khi 
đứng dậy, hãy ghi nhận chánh niệm. Khởi đầu là ghi nhận ý muốn mở mắt: muốn, muốn, muốn; mở mắt, 
mở mắt, mở mắt. Ghi nhận ý định mở mắt và cảm nhận cảm giác đang mở mắt. Tiếp tục ghi nhận cân thận 
và chính xác với đầy đủ năng lực quan sát trên các chuyên động thay đổi tư thế cho đến khi bạn đã hoàn 
toàn đứng dậy và bắt đầu đi. Suốt ngày phải luôn luôn chánh niệm, ghi nhận tất cả mọi tác động như: duỗi 


tay, co tay, câm muôống, thay áo, đánh răng, đóng cửa, mở cửa, mở mắt, ăn, uông, v.v... 


Ngoại trừ lúc ngủ, khi nào bạn cũng phải chánh niệm tỉnh giác ghi nhận. Thực ra, đây không phải là việc 


khó làm hay nặng nhọc gì. Chỉ ngồi, đi và quan sát những gì xảy ra thôi. 


6. Việc đi kinh hành có quan trọng không? 


Trong khóa thiền, các bạn sẽ được ngồi thiền và kinh hành xen kẽ nhau. Cứ một g1ờ ngồi thiền, lại một giờ 
kinh hành. Một giờ là tiêu chuẩn căn bản, nhưng bốn mươi lăm phút cũng được. Chọn một chỗ đi khoảng 


hai mươi bước rồi đi tới, đi lui chậm rãi trên đó. 


Trong sinh hoạt hằng ngày, thiền hành cũng hỗ trợ đắc lực. Một thời gian ngắn chừng mười lăm phút kinh 
hành trước khi ngồi thiền giúp bạn tập trung tâm ý dễ dàng. Chánh niệm được khai triển trong lúc kinh 
hành rất ích lợi cho chúng ta vì trong lúc làm việc hàng ngày chúng ta cũng thường đi từ nơi này đến nơi 


khác. Đây là cơ hội để chúng ta luyện tâm. 


Thiền hành hỗ trợ cho sự tỉnh thức chánh niệm được quân bình, chính xác và giúp cho sự tập trung tâm ý 
lâu dài. Thiền sinh có thể quan sát một cách sâu xa các khía cạnh của thân tâm trong khi thiền hành và có 
thể giải thoát ngay trong khi đi kinh hành. Thiền sinh không chịu đi kinh hành trước khi ngồi thì chăng 
khác nào một chiếc xe hơi hết bình điện. Thiền sinh ấy sẽ gặp khó khăn trong việc khởi động máy chánh 
niệm vào lúc ngồi. Thiền hành bao gồm sự chú tâm vào tiến trình đi. 

Nếu bạn đi hơi nhanh, hãy ghi nhận trái phải, trái phải, trái phải và tỉnh thức theo dõi cảm giác đang diễn 
tiễn nơi chân. Nếu bạn đi chậm hơn, hãy ghi nhận dở, bước, đạp. Dầu theo dõi “trái, phải” hay “dở, bước, 
đạp”, bạn cũng phải cố gắng chú tâm vào cảm giác diễn ra trong khi đi và chỉ chú tâm vào những cảm giác 
này thôi. Hãy ghi nhận tiến trình xảy ra khi bạn đứng lại ở cuối lối kinh hành, khi bạn quay và bắt đầu bước 


trở lại. Đừng nhìn theo chân mình, chỉ theo dõi cảm giác bên trong chân. 


48 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


Việc chính của bạn là chú tâm vào cảm giác mà cảm giác thì không có hình ảnh; bởi vậy đừng giữ hình ảnh 
của chân trong tâm khi theo dõi cảm giác. Nhiều người đã khám ra nhiều sự kỳ lạ và lý thú khi nhìn thấy 
được những yếu tố thuần tịnh về vật chất (sắc) như: nặng, nhẹ, nóng, lạnh, v.v... mà không có một ý niệm 


nào về hình dáng, tư thế hay tướng trạng của thân. 


Thông thường chúng ta chia động tác của một bước đi ra làm “dở, bước, đạp”. Và để hỗ trợ cho việc chánh 
niệm một cách chính xác, chúng ta chia chuyên động ra làm ba thời kỳ và niệm thầm sự khởi đầu của mỗi 
chuyên động nhỏ này đồng thời theo đõi các cảm giác và diễn biến bên trong mỗi chuyên động đó. Một 
điểm nhỏ nhưng quan trọng là bạn nên bắt đầu ghi nhận “chuyên động đặt chân xuống” ngay vào lúc chân 
bắt đầu hạ thấp. 


7. Cách để thiền sinh trình pháp khi thực hành thiền: 


Tất cả những đối tượng xảy ra đều phải được trình bày theo thứ tự như sau: 

* Xác định đối tượng gì xuất hiện? 

* Khi đối tượng xuất hiện, thiền sinh đã ghi nhận như thế nào? 

* Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay hiểu biết gì khi bạn ghi nhận đối tượng xảy ra. 

Lây ví dụ đối với đề mục chính: sự phông xẹp của bụng. Trong lúc hành thiền, cũng như trong lúc trình 
pháp. Việc đầu tiên là phải xác định rõ diễn tiến của “phồng”- Phông xuất hiện 

Việc thứ hai là sự ghi nhận: Niệm hay ghi nhận đề mục đang xuất hiện- Tôi đã niệm “phồng” 

Việc thứ ba là mô tả những gì đã xảy ra: “Khi tôi niệm phông tôi có những cảm giác như thế này, thế này... 
tôi nhận thấy như thế này, thế này...” (Thiền sinh cho biết đặc tính của cảm giác vào thời điểm đó.) 

Giai đoạn xẹp, cũng như trong trường hợp những đối tượng khác xuất hiện, thiền sinh đều trình bày tương 


tự như trên. 


Hãy tưởng tượng rằng tôi đang ngồi trước mặt bạn, bỗng nhiên tôi đưa một cánh tay lên không rồi mở ra 
cho bạn thấy tôi đang cầm một trái táo nhỏ. Bạn nhận ra trái táo và bạn tự nói trong tâm “trái táo, trái táo.” 
Tiếp đó, bạn sẽ nhận ra trái táo màu đỏ, tròn và bóng láng. Cuối cùng, tôi từ từ nắm tay lại đề bạn không 
thấy trái táo nữa. Bạn sẽ diễn tả kinh nghiệm của bạn về trái táo như thế nào? Nếu trái táo là đề mục hành 
thiền của bạn, bạn sẽ nói: “Trái táo xuất hiện,” tôi niệm “trái táo, trái táo.” Tiếp đó, bạn sẽ nhận ra trái táo 
màu đỏ, tròn và bóng láng. Cuối cùng, tôi từ từ nắm tay lại để bạn không thấy trái táo nữa. Bạn sẽ diễn tả 
kinh nghiệm của bạn về trái táo như thế nào? Nếu trái táo là đề mục hành thiền của bạn, bạn sẽ nói: “Trái 
táo xuất hiện, tôi niệm: “trái táo, trái táo” và tôi ghi nhận trái táo mảu đỏ, tròn và bóng láng, rồi trái táo từ 
từ biến mắt.” 

Cũng thế, bạn sẽ trình pháp một cách chính xác trong ba giai đoạn khi bạn chú tâm đến trái táo. Trước tiên 
là trái táo xuất hiện và bạn thấy nó. Thứ hai là bạn nhận ra đó là trái táo. Bởi vì bạn đang hành thiền trên 
đề mục trái táo, nên bạn có một sự tinh tấn đặc biệt để niệm thầm “trái táo, trái táo”. Thứ ba, là bạn tiếp tục 


chú tâm vào trái táo và nhận thức được tính chât và cách thức trái táo đi vào tâm nhận thức của bạn như 


49 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


thế nào cũng như trái táo đã biến mắt như thế nảo. 

Trong khi thực hành Thiền Minh Sát bạn cũng phải áp dụng ba giai đoạn như trên để theo dõi đề mục. Một 
điều cần lưu ý ở đây, nhiệm vụ của bạn là quan sát trái táo chớ không phải tiễn xa hơn để tưởng tượng răng 
trái táo mọng nước vả ngọt hay mình đang ăn trái táo đó. Tương tự như vậy, trong khi trình pháp, bạn chỉ 
diễn tả những kinh nghiệm trực tiếp chớ đừng nói những gì mà bạn tưởng tượng, hình dung ra, hoặc ý kiến 


của bạn vê đê mục mà bạn đang theo dõi. 


Như bạn thấy, phần trình pháp này hướng dẫn thiền sinh phải chánh niệm như thế nào trong khi hành Thiền 
Minh Sát. Bởi vậy, khi trình pháp, ngoài việc nhận được những lời hướng dẫn của thiền sư, thiền sinh còn 
có những lợi ích khác nữa. Bởi vì muốn có một bài trình pháp chính xác thiền sinh phải có một sự tỉnh tấn 
lớn lao, phải chú tâm một cách rõ ràng chính xác trên kinh nghiệm của mình. 

Trong khi trình pháp bạn nên nhớ đến ba yếu tổ sau đây: 

- Tỉnh thức 

- Chính xác 

- Kiên nhẫn. 

Cần nhớ rõ là khi chú tâm đến chuyên động phông xẹp, không phải chú tâm vào hình dáng hay tư thế của 
sự phồng xẹp mà chỉ chú tâm vào diễn biến của chuyển động phông xẹp. Phải chú ý xem khi phông như thế 
nào: Căng cứng, rung động, nóng, lạnh v.v... Phải để tâm quan sát từ lúc bụng bắt đầu phồng cho đến khi 
chấm dứt phồng đề chuyên qua giai đoạn xẹp. Phải quan sát kỹ càng như đang dùng kính hiển vi để xem 
một mầu vật bé nhỏ. Không được nhìn đối tượng một cách lơ là phớt qua, tự động và thiếu chánh niệm. 
Bạn phải nhìn gắn bó với đối tượng bằng tất cả tâm trí của mình. Bạn phải hết sức chú tâm để có thê thấu 


suôt được bản chât của đôi tượng. 


Dầu chúng ta cố gắng hết sức nhưng tâm không phải lúc nào cũng có thể nằm nơi bụng chúng ta. Tâm sẽ 
phóng đi một nơi khác. Khi có sự phóng tâm bạn phải làm thế nào? Câu trả lời là: Phải ghi nhận. Đó là giai 
đoạn một. Bây giờ đến giai đoạn hai: phải niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Thường sau khi có sự 
phóng tâm phải bao lâu sau ta mới nhận ra sự phóng tâm? Một giây, hai phút, nửa giờ? Mà cái gì xảy ra 
sau khi ta ghi nhận sự phóng tâm? Phải chăng sự phóng tâm sẽ biến mất tức khắc? Hay sự phóng tâm sẽ 
tiếp diễn? Hoặc lúc đó sự suy nghĩ sẽ giảm cường độ và sau đó biến mất? Phải chăng một đối tượng mới 
xuất hiện trước khi ta nhận ra sự biến mất của đối tượng cũ? Nếu không thể nào ghi nhận được phóng tâm, 
bạn phải báo cho thiền sư biết. 

Nếu sự phóng tâm biến mất, bạn phải trở về với sự phông xẹp của bụng. Một điều nên nhớ là phải trình cho 
thiền sư biết là bạn có thể trở về với đối tượng chính hay không và cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? 
Phần trình pháp của bạn sẽ được rõ ràng và tốt đẹp hơn, nếu bạn cho biết thường thường bạn chú tâm trên 
bụng được bao lâu trước khi đề mục mới xuất hiện. 

Đau nhức, cảm giác khó chịu chắc chắn sẽ xảy ra sau khi bạn ngồi thiền một thời gian lâu. Chăng hạn tự 
nhiên bạn ngứa: một đối tượng mới. Sau khi niệm ngứa năm phút: phải chăng sự ngứa tăng thêm? Hoặc 
giữ nguyên? Hoặc thay đôi? Hay biến mất? Có thấy một đối tượng mới khác xuất hiện như: có ý muốn gãi 


không? Tất cả những điều đó đêu nên diễn tả một cách rõ ràng. Đôi với sự thây, nghe, nếm, ngửi, lạnh, 


50 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


nóng, co rút, rung động, tê v.v... 

Đều phải được mô tả. Bất kỳ đối tượng nào cũng phải được ghi nhận qua ba giai đoạn: 

1. Xác định đối tượng xuất hiện. 

2. Khi đối tượng xuất hiện thiền sinh đã ghi nhận như thế nảo. 

3. Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay hiểu gì khi bạn ghi nhận đối tượng xảy ra. 

Tất cả mọi diễn biến đều được thực hiện một cách lặng lẽ, lặng lẽ như một nhà trinh thám. Hãy quan sát 
một cách cần thận và chính xác mọi diễn biến mà bạn nhận biết được, không nên phân vân tự hỏi đề khỏi 
lạc vào sự suy nghĩ. Điều quan trọng mà thiền sư cần biết là: Mỗi khi đối tượng xuất hiện bạn có ghi nhận 
được không? Bạn có chánh niệm một cách chính xác và quan sát đối tượng một cách bền bỉ không? Bạn 
phải thành thật với thiền sư. 


Dầu bạn không thấy được đối tượng, không ghi nhận được đối tượng hay khi niệm mà không thấy được gì 
hết, điều đó không có nghĩa là việc hành thiền của bạn quá tôi tệ đâu. Một bài trình pháp rõ ràng và chính 
xác sẽ giúp thiền sư đánh giá được sự hành thiền của bạn, đồng thời chỉ cho bạn thấy những khuyết điểm 


mà bố khuyết chúng và đưa bạn về chánh đạo. 


8. _ Làm sao để kiểm soát tâm hay ngũ căn? 


Thiền Minh Sát có thể được xem như tiến trình phát triển một số tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ 
sức mạnh đề hoàn toàn liên tục chế ngự tâm. Những tâm sở này được gọi là những năng lực kiểm soát hay 
ngũ căn. Ngũ căn bao gồm: Tín, Tấn, Niệm, Định và Huệ. Đặc biệt, trong những khóa thiền tích cực, khi 
thực hành đúng đắn, thiền sinh sẽ phát triển được những năng lực này. Trong ngũ căn, thì Huệ căn, hay là 
trực giác trí tuệ, là tâm lực thấu suốt chân lý thực tại sâu xa nhất, giúp ta giải thoát khỏi si mê và hậu quả 
của nó. Khi si mê không còn, thì hậu quả của nó là khổ đau, ảo tưởng và các hình thức bất hạnh sẽ không 
phát khởi nữa. 


Muốn tâm phát triển đến trình độ này, nghĩa là muốn cho ngũ căn bén nhạy và mạnh mẽ, cần phải có một 
số điều kiện, hay yếu tố hỗ trợ. Có chín yếu tố giúp cho ngũ căn bén nhạy. Yếu tố đầu tiên là chú tâm trực 
tiếp vào sự vô thường của các đối tượng của tâm. Thứ hai, là quan tâm và tôn trọng việc hành thiền. Thứ 
ba, là duy trì sự liên tục chánh niệm không đề gián đoạn. Thứ tư là hoàn cảnh chung quanh thuận lợi hỗ trợ 
cho việc hành thiền. Thứ năm, là nhớ lại những hoàn cảnh hay thái độ đã giúp cho việc hành thiền trước 
đây của mình tiến triển để nhờ đó thiền sinh có thê duy trì hay tạo ra những điều kiện này, đặc biệt là khi 
những khó khăn xảy ra. Thứ sáu, là phát triển thất giác chi, những đặc tính dẫn đến quả bồ đề. Thứ bảy, là 
nỗ lực hành thiền tích cực. Thứ tám, là kiên nhẫn, có nghị lực để đương đầu với đau khổ và trở ngại. Thứ 
chín, và là yếu tố cuối cùng, là quyết tâm theo đuôi việc hành thiền cho đến khi đạt quả giải thoát. Chỉ 
thực hành trọn vẹn ba yếu tố đầu tiên, thiền sinh đã có thể tiến xa trong việc hành thiền. Nếu thiền sinh 
quan sát chánh niệm sự sinh diệt của các hiện tượng tâm và vật lý một cách tinh tế, tỉ mỉ; tôn trọng việc 


hành thiền, liên tục duy trì chánh niệm không đề cho gián đoạn, thì chẳng bao lâu, các chướng ngại bên 


51 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


trong sẽ được loại trừ. Các năng lực kiểm soát tâm hay ngũ căn sẽ loại bỏ những quấy nhiễu trong tâm và 
làm cho tâm an tịnh. Nếu bạn thuộc loại thiền sinh này, bạn sẽ cảm nhận được một sự an tịnh, tĩnh lặng từ 
trước đến nay chưa từng có. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy kính sợ: “Kỳ diệu thật! đúng thật! Tất cả những sự 
an lạc, tĩnh lặng mà thiền sư đã dạy cho ta bây giờ chính ta đã đạt được.” Như thế là đức tin, yếu tố đầu 
tiên của ngũ căn đã phát sanh. Loại đức tin này được gọi là đức tin đầu tiên khởi sinh từ kinh nghiệm của 
chính mình khiến bạn cảm thấy rằng những gì mà giáo pháp bảo đảm bạn sẽ đạt được sau này hiển nhiên 
là đúng thực. Nhờ có đức tin, bạn sẽ có hứng khởi mà tăng thêm năng lực. Khi năng lực hùng mạnh thì 
tỉnh tấn xuất hiện. Bạn sẽ tự nhủ: “Đây chỉ là bước đầu. Nếu ta nỗ lực thêm, ta sẽ gặt hái được kết quả tốt 
đẹp hơn thế này nữa.” Nhờ tiếp tục tỉnh tấn, tâm sẽ khắn khít trên đề mục từng thời điểm một nên chánh 
niệm được củng cô và đào sâu. 

Chánh niệm có khả năng kỳ diệu trong việc tập trung tâm ý, giúp tâm chuyên chú trên đề mục. Khi chánh 
niệm quán thấu đối tượng quan sát từng thời điểm một, thì tâm có khả năng ổn cố trên đề mục, dán sát trên 
đề mục, không thối chuyên. Cứ thế, sự tập trung tâm ý càng mạnh mẽ và ồn có hơn. Một cách tổng quát, 
khi chánh niệm càng mạnh lên, thì sự định tâm cũng càng mạnh lên. 

Khi bốn yêu tố: Đức tin, Tinh tắn, Chánh niệm và Chánh định đã được thiết lập thì Trí Tuệ sẽ tự nhiên hiện 
khởi. Lúc bấy giờ, thiền sinh bắt đầu thấy rất rõ, và trực giác rằng thân và tâm là hai thứ hoàn toàn tách 
biệt, và cũng bắt đầu hiểu biết sự tương quan nhân quả của danh và sắc, hay thân và tâm. Khi trí tuệ càng 
phát triển, thì đức tin càng trở nên mạnh mẽ hơn. 

Một thiền sinh đã thấy được sự sinh diệt của đối tượng qua từng thời điểm một sẽ cảm thấy hân hoan và 
tin tưởng: ““Thật là kỳ diệu, thật là phi thường, thật là khó tin nhưng hiển nhiên là các hiện tượng thay đôi 


qua từng thời điêm một mà chăng có một tác nhân nào sau nó. Chăng có tự ngã hay linh hôn gì cả”. 


Do sự khám phá này, tâm thiền sinh đạt được trạng thái an lạc và tĩnh lặng lớn lao. Khi tuần tự thấy TỔ VÔ 
thường, khổ, và vô ngã thì đức tin của thiền sinh sẽ mạnh mẽ thêm. Lúc bấy giờ, giáo pháp sẽ có sức thuyết 
phục hùng mạnh, đáng tin cậy và đúng thực. Hành Thiền Minh Sát chẳng khác nào mài dao. Người mài 
dao phải giữ đao khéo léo, đừng cao quá, cũng đừng thấp quá. Đè lưỡi dao xuống đá mài đúng cách. Đưa 
tới, đưa luI lưỡi dao trên đá mài. Tiếp tục mài cho tới khi một bên lưỡi đã được mài thỏa đáng. Lại tiếp tục 
mài lưỡi bên kia; đè dao xuống đá theo một độ nghiêng thích hợp và mài như cũ. Đây là sự so sánh được 
ghi trong kinh điển. Giữ đao đúng độ nghiêng thích hợp, là hành thiền một cách tỉ mi, tỉnh tế. Ân dao trên 
đá mài và mài tới mài lui, là liên tục chánh niệm. Nếu yếu tố tỉ mi, tinh tế và liên tục này được duy trì, thì 


chăng bao lâu tâm bạn sẽ sắc bén đủ năng lực để xuyên thủng chân lý thực tại. 


52 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


9. Trong khóa thiền, nói năng nên thế nào cho thích hợp? 


Trong khóa thiền, lời nói được giới hạn. Không nên nói quá dài dòng, chỉ nói những vấn đề quan trọng và 
cần thiết. Chú giải có ghi rõ: Nghe pháp là ngôn ngữ thích hợp. Chúng ta có thể kế vào đây việc trình pháp 
với thiền sư. Khi có điều gì trở ngại trong việc hành thiền thì nên hỏi ý kiến thiền sư để thiền sư điều chỉnh 
giúp chúng ta dễ dàng tiến bước trên đường thiền. Nhưng nên nhớ, cái gì quá nhiều thì không tốt. Như có 
lần tôi dạy ở một nơi có những cây kiếng. Người thị giả của tôi tưới nước quá nhiều nên lá cây bị rụng hết. 
Tương tự như vậy, trong khi hành thiền mà bạn bàn luận giáo pháp quá nhiều thì sự định tâm của bạn cũng 
bị phá vỡ. Ngay cả những bài pháp của thiền sư cũng cần được thẩm định xem có đem lại lợi ích cho sự 
định tâm của mình không. Một bài pháp thuyết cho thiền sinh cần phải được xét xem có đem lại lợi ích cho 
họ về hai điểm sau đây hay không? Thứ nhất là sau khi nghe bài pháp này tâm định đã có, có được phát 
triển thêm không? Thứ hai là sau khi nghe bài pháp này, tâm định chưa có, có được phát sinh lên không? 
Nếu sau khi xem xét mà thấy không có được hai điểm thuận lợi trên thì tránh đi. Ngoài những giờ trình 
pháp thường xuyên, nếu thấy những giờ trình pháp bổ túc làm cản trở việc định tâm thì cũng nên tránh đi. 
Thiền sinh trong một khóa thiền tích cực nên tránh nói chuyện. Tránh nói chuyện được càng nhiều càng 
tốt, nhất là nói chuyện thế sự. Ngay cả việc bàn luận giáo pháp một cách nghiêm túc cũng không thích hợp 
trong lúc hành thiền tích cực. Nên tránh tranh luận về giáo pháp giữa các thiền sinh trong khóa thiền. Trong 
khóa thiền cũng không nên nói chuyện hay bàn thảo về thức ăn, chỗ ở, công việc, chính tr, kinh tẾ, v.v... 
Đây là những lời nói vô bố. Mục đích của sự cấm đoán này là để ngăn ngừa sự phóng tâm. Đức Phật với 
tình thương sâu xa đã dạy: Thiền sinh hành thiền tích cực thì phải thận trọng giữ gìn lời nói; nói chuyện 


thường xuyên sẽ bị phóng tâm nhiều. 


Dĩ nhiên khi có chuyện thật sự cần thiết thì nên nói, nhưng cũng không nên vượt quá những gì cần nói. 
Bạn cũng phải chánh niệm vào tiến trình nói nữa. Trước tiên là ý muốn nói. Tư tưởng sẽ khởi sanh trong 
tâm về những gì cần nói và phải nói như thế nào. Bạn nên ghi nhận và nên niệm thầm mọi tư tưởng khởi 
sinh, tâm chuẩn bị nói, và sau đó, tác động nói bao gồm những chuyên động vật chất. Sự chuyên động của 
môi và mặt, những cử chỉ đi kèm đều là đề mục để chánh niệm. 

Vài năm trước đây, ở Miến Điện, có một ông công chức cao cấp vừa mới về hưu là một Phật tử rất hăng 
say. Ông đã đọc nhiều kinh điển và văn chương qua những bản dịch sang tiếng Miến, và cũng đã bỏ ra một 
ít thời gian để hành thiền. Việc hành thiền của ông không khá lắm, nhưng ông có nhiều kiến thức tổng quát 
và muốn dạy. Bởi thế, ông trở thành một vị thầy. 

Một hôm, ông đến thiền viện ở Rangoon để hành thiền. Khi hướng dẫn thiền sinh, tôi thường giảng giải 
việc thực hành, và sau đó so sánh những điều tôi hướng dẫn với kinh điển, cố gắng giải thích và dung hoà 
những điểm có vẻ khác nhau. Vị cựu công chức này bắt đầu hỏi tôi: “Bạch ngài, những điều ngài trích dẫn 
ở trên là do từ kinh sách nào vậy?” Tôi nhã nhặn khuyên ông ta nên bỏ qua những chỉ tiết đó đi, và hãy 
tiếp tục hành thiền. Nhưng ông không quên được. Ba ngày liên tiếp ông đều làm như vậy trong mỗi lần 
nghe hướng dẫn. 

Cuối cùng, tôi hỏi ông ta: “Tại sao ông đến đây? Ông đến đây đề học, hay để dạy tôi?”. Đối với tôi, hình 
như ông ta đến đây đề khoe kiến thức tổng quát của ông chứ không phải để hành thiền. 


53 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


Ông ta trả lời yếu đuối: “Tôi đến đây để học, và ngài là thầy”. 

Tôi nói: “Tôi đã cố gắng nhỏ nhẹ bảo cho ông biết điều này từ ba hôm nay, nhưng bây giờ tôi phải nói 
thắng với ông. Ông giống như một mục sư, nhiệm vụ chính là đứng làm đám cưới cho cô dâu và chú rể. 
Một hôm, đến lượt ông mục sư cưới vợ. Thay vì đứng vảo chỗ chàng rễ đứng, ông lại lên bục thờ và hướng 
dẫn lễ cưới trước sự ngạc nhiên của khách tham dự”. Nghe xong, ông cựu công chức nhận ra khuyết điểm 


của mình, ông xin lỗi và từ đó trở thành một thiên sinh chăm chỉ và biết vâng lời. 


Một thiền sinh muốn thấy giáo pháp không nên có thái độ như vị công chức trên. Thực vậy, kinh điển có 
dạy rằng, đù bạn học hành giỏi dắn và kinh nghiệm đến đâu, nhưng trong thời gian hành thiền phải có thái 
độ như mình không thông hiểu gì về lãnh vực sở trường của mình mà phải luôn luôn vâng lời thiền sư. 
Trong chiều hướng này, tôi muốn chia sẻ với các bạn một thái độ mà tôi đã cô gắng tập luyện ngay từ lúc 
còn nhỏ. Khi tôi không rành về lãnh vực nào, thì tôi không xen vào. Ngay cả khi tôi thành thạo, có thâm 
quyền cũng như từng trải về một lãnh vực nào đó, nhưng nếu không có lời yêu cầu thì tôi cũng không 


xen vảo. 


10. Trong tu tập, có cần phải ăn chay? 


Thức ăn thích hợp là một sự hỗ trợ lớn lao cho sự tiến bộ của thiền sinh. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng 
không phải đễ dàng thỏa mãn điều này. Bởi vì thiền sinh quá đông, thực phẩm nấu chung cho mọi người, 
không phải cho riêng từng cá nhân nên dầu sao cũng không thể nào thích hợp cho từng người được. Vì 
vậy, tốt nhất là thiền sinh phải có thái độ thích ứng với hoàn cảnh là có cái gì, ăn cái nấy. Không đòi hỏi 
gì cả. Nếu việc hành thiền thực sự bị quấy động vì việc ăn uống không hợp khâu vị, thì cũng nên kịp thời 
điều chỉnh. 

Nhiều người cho rằng chỉ ăn rau trái mới hợp đạo đức. Trong Phật giáo không hề có quan niệm ăn chay 
sẽ dễ giải thoát. Đức Phật không hề cắm đoán việc ăn cá thịt. Đức Phật chỉ quy định một vài điều kiện về 
việc ăn thịt cá. Ngài qui định phải ăn theo tam tịnh nhục: Tức là không thấy con vật bị giết, không nghe 
tiếng kêu của con vật bị giết, không nghỉ con vật bị giết với mục đích giành riêng cho mình ăn. Ngoài ra 
Tỳ khưu phải cử ăn mười loại thịt như: thịt chó, thịt cọp, thịt rắn, thịt người v.v... điều này cho thấy Đức 
Phật không cấm Tỳ khưu ăn thịt cá. Đề-Bà-Đạt-Đa có yêu cầu Đức Phật đặt ra luật cắm ăn thịt cá, nhưng 
Đức Phật sau khi thâm định đã từ chối lời yêu cầu. 


Vào thời kỳ Đức Phật cũng như ngày nay, phần đông ăn cá thịt và rau trái hỗn hợp. Chỉ có những người 
bà la môn, hay những người thuộc giai cấp cao trong xã hội Ấn Độ là ăn chay. Khi nhà sư đi khất thực để 
sống, nhà sư phải nhận mọi thứ thực phâm của các giai cấp thí chủ khác nhau mà không được phân biệt, 
nhận của người này và từ chối người kia. Nếu phân biệt thức ăn chay, mặn thì trái với tinh thần khất thực 
này. Hơn nữa, để cho những người bà la môn và những người thuộc giai cấp khác đều có thể gia nhập tăng 
hay ni đoàn và không còn chấp trước vào thực phâm nên Đức Phật đề ý đến sự kiện này khi quyết định vấn 


đề chay mặn. Như vậy, không cần phải tự thúc buộc mình vào việc ăn chay khi thực hành Thiền Minh Sát. 


54 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


Dĩ nhiên, có sự quân bình vê rau trái và cá thịt sẽ có lợi cho sức khoẻ. Nêu bạn muôn ăn chay vì lòng từ 
bi thì đó cũng là một điêu thiện. Mặt khác, nêu vì lý do sức khoẻ, nhật là cân phải có những chât bô dinh 
dưỡng chỉ có trong thịt, cá, thì cũng cân nên ăn cá, thịt. Không có vân đê tội lỗi trong việc ăn cá thịt; ăn cá 


thịt cũng chắng làm hại hay cản trở gì trong việc hành Thiền Minh Sát. 


II. Tư thế nào thích hợp cho việc thiền tập? 


Đó là bốn tư thế thông thường (tứ oai nghỉ): đi, đứng, ngồi, nằm. Ngồi là tư thế tốt nhất trong thiền chỉ hay 
thiền vắng lặng. Trong Thiền Minh Sát thì hai tư thế ngồi và đi được hành thường xuyên. Khi việc hành 
thiền đã vững mạnh và tiến triển tốt đẹp thì tư thế không thành vấn đề; tư thế nào cũng đều thích hợp cả. 
Thiền sinh mới nên tránh tư thế đứng hay nằm. 

Tư thế đứng có thể đem lại sự mệt mỏi và đau nhức nơi chân trong một thời gian ngắn khiến việc hành 
thiền bị gián đoạn. Tư thế nằm dễ sanh ra buồn ngủ. Khi hành thiền ở tư thế nằm thiền sinh không có nhiều 
tinh tấn vì không cần phải cô gắng đề duy trì tư thế, và tư thế nằm cũng quá thoải mái nên dễ sinh ra 


buôn ngủ. 


12. Khi nào thì mới bắt đầu thiền? 


Nếu bạn vẫn chưa đồng ý là cần phải hành thiền một cách cấp bách - mà không dính mắc vào thân thê hay 
đời sống - thì những lời dạy sau đây của Đức Phật cũng có thê làm bạn đổi ý mà tinh tắn thực hành. Đức 
Phật dạy chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng thân thể này chăng gì khác hơn là sự hợp thành của danh 
và sắc. Danh và Sắc không thê tồn tại được dù trong một thời điểm ngắn ngủi. Danh Sắc trôi chảy không 
ngừng. Một khi đã có thân tâm này, thì chẳng có cách gì làm cho nó đừng già. Khi còn trẻ ta muốn mình 
mau lớn, khi lớn tuôi lại muốn mình đừng già. 

Chúng ta muốn được khỏe mạnh, nhưng sự mong mỏi của chúng ta không bao giờ được thỏa mãn. Chúng 
ta bị đau khổ và bất toại nguyện, bị bệnh tật dày xéo suốt cuộc đời. Chúng ta không thể nào sống mãi mãi 
được. Tắt cả chúng ta đều phải chết. Chết là điều trái ngược với lòng mong cầu của chúng ta, nhưng chúng 
ta không ngăn cản được. Chỉ có một điều là lúc nào cái chết sẽ đến mà thôi. Ta không thể nào ngăn cản 
đừng cho thân thê này thay đổi hay biến chuyền theo thời gian. 

Không một ai trên thế gian này có thể cam kết rằng những điều ước ao của chúng ta về một đời sống phát 
triển, khỏe mạnh và bất tử sẽ được bảo đảm. Người ta từ chối chấp nhận sự thật. Giả muốn làm cho trẻ ra. 
Các nhà khoa học cố gắng tìm đủ mọi phương pháp, phát minh ra những máy móc kỳ diệu để trì hoãn tiễn 
trình hủy điệt của con người. Họ cô tìm cách làm sống lại những người đã chết. Khi đau ta uống thuốc để 
cảm thấy dễ chịu. Nhưng dù cho có lành bịnh thì ta cũng đau lại, không thể đi ngược lại với thiên nhiên. 
Chúng ta không thê tránh khỏi già, bệnh, chết. 

Điểm yếu đuối chính của chúng ta là thiếu an toàn. Hãy nhìn những sinh vật khác, những con thú, và nhất 


là con người. Có chỗ trú ân nào đề tránh khỏi già, bệnh và chết không? Nếu bạn hành thiền tích cực, bạn sẽ 


55 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


không ngạc nhiên khi thấy những sự kiện này hiển bày trước mắt bạn. Nếu bạn có thể thấy bằng trực giác 
sự sinh diệt của các hiện tượng thân tâm, bạn sẽ biết rằng chăng có một chỗ an toàn nảo đề ẩn trú cả. Không 
có một nơi nảo an toản. Dầu trí tuệ của bạn chưa đạt được điểm này, nhưng khi suy tư về sự không bền 
vững của cuộc sống cũng khiến bạn có những tư tưởng khẩn cấp và một sự khích lệ mạnh mẽ trong việc 
hành thiền cũng phát sinh. Thiền minh sát có thê dẫn bạn đến một nơi thoát khỏi những điều sợ hãi này. 
Con người cũng có một điểm rất yếu nữa là không có quyền sở hữu. Điều này có vẻ kỳ lạ. Chúng ta được 
sinh ra, chúng ta bắt đầu có sự hiểu biết, chúng ta có tín nhiệm, phần lớn có việc làm và mua sắm với tiền 
lương của mình. Chúng ta gọi đó là tài sản của chúng ta. 

Và trong một mức độ tương đối, đó là những gì mà ta có. Không nghi ngờ gì về việc này. Nếu tài sản thật 
sự là của ta thì ta không bao giờ bị xa rời chúng. Nếu chúng bị vỡ hay mắt, thì làm sao ta có thể gọi đó 
là của sở hữu của chúng ta? Trong ý nghĩa tuyệt đối của nó, khi con người chết, chăng có thể mang theo 
được gì. 

Mọi vật chúng ta có được, chúng ta tồn trữ, thu vét, đều phải để lại. Bởi thế, có thể nói rằng, tất cả chúng 
sanh đều không có quyên sở hữu. Vào lúc chết, tất cả tài sản đều phải bỏ lại. Của sở hữu chia làm ba loại. 
Bất động sản là những thứ ta không mang đi được như đất đai, nhà cửa, v.v... Theo tục đế, thì nó thuộc về 
bạn, nhưng bạn phải bỏ nó lại khi bạn chết. Loại tài sản thứ hai, là động sản, là những thứ ta có thể mang 
đi được như chế bàn, áo quân, đồ dùng, v.v... Sau đó là kiến thức, mỹ thuật và khoa học, tài năng bạn dùng 
để duy trì cuộc sống và gia đình. Bao lâu chúng ta còn có một cơ thê lành mạnh thì tài sản, kiến thức rất 
cần thiết, tuy nhiên, không có một bảo đảm nảo để tránh khỏi sự mắt mát. Bạn có thể quên những điều bạn 
biết. Bạn có thể bị cắm đoán bởi chánh quyền, hay gặp những chuyện bắt hạnh khác khiến bạn không thê 
xử dụng những hiểu biết của bạn. Chắng hạn như bạn là một bác sĩ giải phẫu, nhưng chăng may tay bạn 
bị gãy hoặc gặp những bắt trắc khác khiến bạn bị loạn thần kinh nên bạn không thể tiếp tục nghề nghiệp 
của mình. 

Không một loại tài sản nào trên đây có thể đem lại sự an toàn cho bạn ngay khi bạn còn đang sống trên mặt 


đât này nói chi đên đời sau. Nêu bạn hiệu răng mình chăng làm chủ một thứ gì cả, và sự sông này chuyên 


biến không ngừng, thì bạn sẽ cảm thấy an lạc nhiều hơn khi mọi đổi thay xảy đến cho bạn. 


¬< ” 


56 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


13. Làm sao để tâm không lang thang? 


Là một thiền sư, tôi quan sát nhiều thiền sinh và thấy rằng nhiều thiền sinh để tâm lang thang mà không 
chánh niệm. Vì muốn giúp bạn thấy rõ bản chất của tâm vọng động hay phóng tâm, tôi muốn nhắc nhở các 
bạn những lời dạy sau đây của Đức Phật. 

Đức Phật dạy: “Đừng để tâm lang bạt bên ngoài, cũng đừng để tâm đứng lại bên trong. Thầy tỳ khưu nào 
có thê chánh niệm như vậy thì chắc chắn sẽ chấm dứt mọi đau khổ”. 

Trước tiên, tôi muốn nói rằng tất cả những ai hành thiền một cách nghiêm túc có thể xem mình là tỳ khưu. 
Những ai muốn thoát khỏi đau khổ đều có thể áp dụng những điều trên đây của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên, 
thật khó có thê biết được chúng ta phải chọn hướng nào đây đề tiến bộ. Thế nào là đừng đề tâm lang bạt, 
và làm thế nào đề bảo đảm chắc chắn tâm không lang bạt? Chúng ta tin rằng vẫn đề này không khó khăn. 
Mọi thiền sinh đều đã kinh nghiệm qua chuyện phóng tâm, và chúng ta đã có thê dùng năng lực của chính 
mình để ngăn chận nó. Một thiền sinh chăm chỉ hành thiền thì có thể kiểm soát không để cho tâm vọng 
động. Vậy, nếu tâm không vọng động thì tâm phải ở bên trong. Nhưng Đức Phật lại dạy rằng, “Đừng để 
tâm cô đọng bên trong”. Như vậy thì phải làm thế nào? Không nên đề tâm ở ngoài, cũng không nên để tâm 
ở trong. Vậy phải làm sao đây? Hắn các bạn đã từng biết là tâm ở bên trong chúng ta. Nếu bạn chú tâm vào 
những gì đang xảy ra trong hiện tại thì tâm bạn ở đâu? Nếu không ở ngoài thì chắc chắn tâm phải ở bên 
trong, vậy thì phải làm thế nào đây? 

Phải chăng ta chỉ cần uống một viên thuốc ngủ là ôn thỏa? Nhưng dầu có làm như vậy thì cũng đi ngược 
lại lời Phật dậy vì tâm vẫn còn nằm bên trong. Vậy phải làm sao đây? Nhưng Đức Phật đã quả quyết rằng, 
nếu chúng ta theo đúng lời chỉ dẫn của Ngài thì sẽ thoát khỏi khổ đau. Sau khi nói đứt câu này, Đức Phật 
vào trong hương phòng. Một số thính giả chưa đủ trí tuệ để hiểu rõ câu nói của Đức Phật bèn thỉnh cầu 
Đại Đức Kaccayana giảng giải rộng thêm. Ngài Kaccayana là một vị A la hán và ngài có biệt tải giải thích 
các câu nói ngắn gọn của Đức Phật. Khi không kiểm soát được tâm thì điều gì sẽ xảy ra? Tâm sẽ phản ứng 
với đối tượng như thế nào? 

Khi tâm tiếp xúc với đối tượng vừa lòng, thích thú, thì tâm sẽ tràn ngập tham lam. Lúc đó, ta gọi là vọng 
tâm, hay phóng tâm. Cũng vậy, nếu tâm tiếp xúc với đối tượng không vừa lòng, không ưa thích, tâm sẽ 
tràn đầy sân hận, thì đây cũng là sự vọng tâm hay phóng tâm. Khi tâm không hiểu rõ những chuyện xảy 
ra, tâm tràn đầy si mê thì đó cũng là sự phóng tâm hay vọng tâm. Khi phóng tâm hay vọng tâm tức là tâm 
đã lang bạt ra ngoài. 

Do thiếu chánh niệm tâm không nhìn rõ được bản chất thật sự của các đối tượng. Do đó tạo điều kiện cho 
tham lam, sân hận, si mê phát sanh. Đức Phật thường dạy chúng ta đừng để cho tham, sân, sỉ hiện khởi. 


Phải chăng khi thấy, nghe, ngửi, nêm, đụng chạm đều được xem là sự phóng tâm? 


14. Thiền tập có đạt được hạnh phúc không? 


Khi có được ty phiền não ẩn cư, tâm trở nên mềm dẻo, linh hoạt, thích ứng, tinh tế, thư thái. Lúc Ấy, một 


loại hạnh phúc đặc biệt phát sinh. Đó là hạnh phúc của sự dứt bỏ. Hạnh phúc dứt bỏ là một sự an lạc thoải 


=Ÿ/ 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


mái do sự dứt bỏ các dục lạc ngũ trần và các bất thiện pháp phát sinh từ dục lạc. Dục lạc ngũ trần là một 
điều nguy hiểm. Dính mắc, tham đắm vào dục lạc ngũ trần là một mối nguy hiểm lớn lao. Nơi có sắc đẹp, 
có tiếng hay, có vị ngon, có mùi thơm, có đụng chạm vừa lòng thì dễ dàng có được sự an lạc thoải mái. Đó 
là điều dễ hiểu. Nhưng nơi không có dục lạc ngũ trần mà gọi là nơi an lạc hạnh phúc, thì mới thoạt nghe 


có vẻ lạ lùng làm sao! Tuy nhiên, khước từ dục lạc ngũ trần mới là hạnh phúc thật sự. 


Tâm ân cư khỏi các bất thiện pháp có nghĩa là tâm đã ẩn tránh khỏi các loại phiền não. Khi đó phiền não 
không có cơ hội phát sinh bởi vì nguyên nhân trực tiếp của phiền não là ngũ dục đã được trừ bỏ. Như vậy, 
ta thấy chữ jhàna còn bao hàm một nghĩa khác nữa. Khi mà các chi thiền tầm, tứ có mặt thì ngũ dục bị loại 
bỏ. Do đó, phiền não sẽ cao bay xa chạy. Như vậy, chữ jhẻna không phải chỉ là nhập định hay nhập vào các 


tầng định thôi, mà còn có nghĩa là loại bỏ phiền não. Nó là lửa thiêu đốt phiền não. 


15. Khi hành thiền ta hãy gặp những chướng ngại nào? 


Có năm chướng ngại khiến cho tâm trượt ra khỏi đề mục. Phiền não thì nhiều vô cùng vô tận và ở dưới 
nhiều dạng thức khác nhau, nhưng ta có thể kể đến năm chướng ngại chính. Gọi chúng là chướng ngại vì 
chúng cản trở sự hành thiền của chúng ta. 

Bao lâu tâm còn bị say mê bởi những cám dỗ của dục lạc thì tâm không thể an nhiên để quán sát đề mục, 
khiến chúng ta không thê đi trên con đường giải thoát dẫn đến hạnh phúc thanh cao vượt hắn những hạnh 
phúc bình thường của thế gian. 


Như vậy, tham ái là chướng ngại đầu tiên và to lớn nhất đối với việc hành thiền của chúng ta. Khi đối diện 
với một đề mục không vừa lòng thích ý thì tâm tràn đầy sân hận, và tâm cũng rời khỏi đề mục chính hay 
rời khỏi hướng đi đến chân hạnh phúc. Đây là chướng ngại thứ hai, sân hận. Có lúc sự tỉnh tấn và nỗ lực 
mắt đi, tâm trở nên giải đãi, lờ đờ, thụ động, lười biếng, thì tâm cũng không thê ở trên đề mục được. Sự dã 
dượi buồn ngủ này là chướng ngại thứ ba. 

Đôi khi tâm nhảy từ đề mục này sang đề mục khác và không an trụ được trên đề mục chính. Tâm bắt an và 
giao động, đầy rẫy những tư tưởng hối tiếc, ân hận, lưu luyến quá khứ, lo âu, suy nghĩ đến tương lai. Đó 


là chướng ngại thứ tư. 


Chướng ngại thứ năm là hoài nghi, phân vân, do dự, thiếu quyết đoán. Thiền sinh gặp phải những trở ngại 
này khi họ nghi ngờ khả năng của chính mình, nghi ngờ phương pháp hành thiền và nghỉ ngờ cả thiền sư 
nữa. Nhiều lúc so sánh việc hành thiền của mình với người khác hay với những gì mình học được khiến 
tâm thiền sinh như tê liệt chẳng khác nào kẻ lữ hành trước ngã ba đường, chẳng biết định hướng đề tiếp 
tục hành trình. 

Khi những phiền não này hiện diện thì tâm thiếu hăn tầm, tứ, hỉ, lạc và nhất tâm. Năm thiền chi này chỉ là 
năm yếu tố của tầng định thứ nhất. Chúng sẽ được phát triển tròn đủ, trọn vẹn khi việc hành Thiền Minh 


Sát có kết quả. Mỗi chi thiền sẽ điệt được một chướng ngại. 


58 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


l6. Làm sao để cảm nhận được Niết Bàn? 


Nhiều người đầy dẫy sự nghi ngờ khi bàn về Niết Bàn, và cho rằng nếu Niết Bàn là sự hủy diệt của danh 
sắc hay thân tâm, thì lây cái gì để cảm nhận Niết Bàn? Thật khó mà hiểu được có một hạnh phúc đi ra 
ngoài sự hiểu biết của giác quan. Nghĩa là cái hạnh phúc mà ta không thê thấy được, không thể nghe được, 
không thể ngửi được, không thể nếm được, không thể sờ được, không thể nghĩ bàn được. Đây là chuyện 
bất khả tư nghì. 

Những người không có kinh nghiệm về những hạnh phúc trong việc hành thiền thì không thể nào hiểu 
được. Thật vậy, chỉ những người nào tự thân thưởng thức được hương vị của Niết Bàn mới có thể nói đến 
Niết Bàn một cách xác tín. Tuy nhiên, cũng có những cách suy đoán, diễn dịch về vấn đề Niết Bàn một 
cách rõ ràng đối với những người đã đạt được nhiều kinh nghiệm sâu xa trong việc hành thiền và đang 


vững tiên trên con đường đi đên Niệt Bàn. 


Những người nghĩ rằng Niết Bàn là một loại thân và tâm đặc biệt, sự suy nghĩ này cũng không vững và 
vô căn cứ. Có bốn loại chân đế mà chúng ta có thể kinh nghiệm một cách trực tiếp, không qua khái niệm, 
suy nghĩ, lý luận. Bốn loại chân đề này là: Sắc pháp, tâm vương, tâm sở và Niết Bàn. Như vậy, Niết Bàn 
không phải là danh, không phải là sắc, không phải vừa danh vừa sắc. 

Ý niệm sai lầm thứ hai cho rằng Niết Bàn là phần còn lại sau khi thân tâm bị hủy diệt. Điều này cũng không 
đúng. Niết Bàn là chân đế, và được xếp loại là hiện tượng bên ngoài danh sắc chớ không phải là hiện tượng 
bên trong danh sắc. Như vậy, không có gì tồn tại trong cơ thể sau khi thân và tâm đã bị hủy diệt. Niết Bàn 
cũng không thê kinh nghiệm qua các giác quan. Không thê dùng mắt đề thấy, dùng tai để nghe, dùng mũi 
để ngửi, dùng thân đề xúc chạm. Niết Bàn không phải là đối tượng của giác quan. Thế nên, không thê ghép 
vào một trong những lạc thú do giác quan đem lại dầu cho những lạc thú này có đặc biệt đến đâu chăng 
nữa. Niết Bàn là một hạnh phúc không liên quan gì đến ngũ căn, ngũ trần. Ngay từ thời Đức Phật đã có 
nhiều bàn cãi về bản chất của Niết Bản. Một lần nọ một vị trưởng lão bàn cãi về hạnh phúc của Niết Bàn 
với một số các tỳ kheo khác trong chùa. Một thầy tỳ kheo đứng dậy thưa: “Bạch hòa thượng, nêu Niết Bàn 
không thể dùng ngũ quan đề nhận biết thì có gì là hạnh phúc?” 

Vị trưởng lão trả lời: “Chính vì không có cảm giác trong Niết Bàn cho nên nó mới là hạnh phúc thật sự.” 
Câu trả lời này chẳng khác nào một câu đồ. Tôi không biết có ai trong các bạn trả lời được câu đó này 


không. Nếu bạn không tìm được câu trả lời, tôi sẽ lấy làm hoan hỉ trả lời cho bạn điều này. 


17. Dục lạc ngũ trần có những tai hại nào? 


Trước tiên, chúng ta hãy nói về dục lạc ngũ trần. Dục lạc ngũ trần thật là phù du và hư ảo, chợt đến rồi 
chợt đi. Phải chăng đó là hạnh phúc thật sự khi cứ mải săn đuôi một cái gì mong manh, chóng tàn, thay 
đổi luôn luôn. 

Hãy nhìn xem biết bao nhiêu phiền toái khó khăn mà bạn gặp phải khi bạn cứ mãi đi tìm những cảm giác 


mới mẻ, lạ lùng mà bạn nghĩ rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn. Nhiều người quá ham muốn hưởng lạc 


59 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


thú nên đã có những hành vi phạm pháp, gây ra những tội ác tày trời khiến người khác phải đau khô. Họ 
chỉ nghĩ đến lạc thú tạm bợ của giác quan mà quên đi sự đau khổ của người khác. Họ không hiểu được 
những hậu quả tai hại, những kết quả thảm khốc họ phải gặt hái sau này do những tội ác họ đã gây ra. Một 
số khác, khôn ngoan hơn, biết so sánh giữa những lạc thú phù du thoáng qua trong chốc lát với những hậu 
quả tai hại phải gặt hái sau này nên không chạy theo những cái tạm bợ hư ảo như thế. 

Một người tỉnh tấn hành thiền sẽ thực sự nếm được hương vị của một thứ hạnh phúc ngọt ngào hơn hắn 
mọi lạc thú do ngũ dục đem lại. Như chúng ta đã biết, mỗi tầng Thiền Minh Sát đều có sự an lạc hạnh phúc 
riêng. Tầng Thiền Minh Sát thứ nhất đem lại hạnh phúc của sự ân cư. Tầng thiền thứ hai đem lại hạnh phúc 
của sự định tâm. ở tầng thiền này, thiền sinh có nhiều hi. Tầng thiền thứ ba đem lại một sự vừa lòng, vi tẾ, 
nhẹ nhàng, tâm không còn dính mắc nhiều vào hỉ mà có lạc, đạt được sự an lạc, nhẹ nhàng, êm dịu hơn. 
Tầng thiền thứ tư là tầng thiền thâm sâu nhất. Đó là hạnh phúc xả thọ. Bản chất của tầng thiền này là sự 
bình an tĩnh lặng. Tất cả bốn loại hạnh phúc này được gọi là hạnh phúc khước từ. Hạnh phúc trong sự xa 
rời các pháp bắt thiện và phiền não. Tuy nhiên, hạnh phúc bình an tĩnh lặng của Niết Bàn còn cao hơn hai 
loại hạnh phúc khước từ và hạnh phúc do ngũ dục đem lại. Bản chất của Niết Bàn hoàn toàn khác hắn với 
hai loại hạnh phúc trên. Hạnh phúc của Niết Bàn chỉ thật sự đến khi thân tâm dừng nghỉ hoạt động. Đó là 
hạnh phúc của sự diệt tắt đau khổ. Đây cũng là một hạnh phúc độc lập không liên quan gì đến các đối tượng 


của giác quan. Thật vậy, Niệt Bàn chỉ đên khi không còn sự tiêp xúc với mọi đôi tượng của giác quan. 


Nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là sự hưởng thụ những cái gì về vật chất chăng hạn như: vào những dịp 
nghỉ, tổ chức một bữa ăn ngoài trời, hoặc đi tắm hồ, hay đi dự tiệc, dự những buồi khiêu vũ, những buôồi 
hoà nhạc. Họ làm sao hiểu được những hạnh phúc phi vật chất, những hạnh phúc vượt lên trên các loại 
hạnh phúc tầm thường cảm nhận từ giác quan. Đối với họ, sự đẹp đẽ chỉ có ý nghĩa thật sự khi có mắt, có 
vật đẹp để ngắm. Họ cũng có thể nghĩ rằng nếu có mùi thơm mà không có mũi, không có thức nhận biết 
mùi, làm sao có thể hưởng được hương vị đó? Họ có thể băn khoăn, thắc mắc tại sao có người bày đặt ra 
cảnh Niết Bàn kỳ dị đến thế! Họ có thê lý luận rằng Niết Bàn là một cái chết thật kỳ bí, một điều thật kinh 
khủng. Con người rất sợ viễn ảnh về sự trồng rỗng hư vô. Một số khác nghỉ ngờ sự hiện hữu của Niết Bàn. 
Họ cho rằng Niết Bàn chỉ là giấc mơ của chàng thi sĩ, hoặc Niết Bàn chắng là gì cả thì làm sao có thể tốt 


đẹp hơn những hạnh phúc của trần gian. 


60 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


HỎI ĐÁP CÙNG 
THIỀN SƯ AJAHN 
CHAH 


Nguồn tham khảo: 
Sách “Những lời dạy Vượt thời gian” 


1. — Tại sao thực hành thiền với 
thiên ngữ “Buddho” mà không làm 
cho tâm an bình được? 


Lý do ông đang dính mắc với cái tâm tán loạn. Khi niệm “Buuddho” hoặc tập trung trên hơi thở mà tâm 
vẫn không lắng diệu, hãy phản tỉnh về sự không chắc chắn và đừng quá quan tâm đến trạng thái tâm cho 
dù nó có an bình hay không. 

Ngay cả khi ông bước vào một trạng thái an tịnh, đừng quá quan tâm đến nó bởi bì nó có thể đánh lừa ông 


và khiên cho ông dinh mặc quá nhiêu vào ý nghĩa và tâm quan trọng của trạng thái đó. 


Ông phải sử dụng đôi chút trí tuệ khi đối phó với cái tâm bị đánh lừa. Khi tâm an tịnh, ông chỉ đơn giản 
thừa nhận sự thật và coi nó như một dấu hiệu cho thấy thiền tập đang đi đúng hướng. 

Nếu tâm không định tĩnh, ông chỉ đơn giản thừa nhận cái thực tại là tâm đang bối rối và sao lãng, việc từ 
chối chấp nhận sự thật và cố găng để chống lại nó thì không đem lợi lộc gì. 

Khi tâm an bình, ông có thể nhận thức rằng nó an bình, nhưng hãy tự nhắn nhở chính mình rằng bắt kỳ 
trạng thái an bình nào cũng đều không chắc chắn. 

Khi tâm đang bị phân tán, ông hãy quan sát sự thiếu văng an bình trong đó và chỉ vậy thôi — trạng thái tâm 


bị phân tán cũng có khuynh hướng rồi sẽ thay đôi giống như trạng thái tâm an bình vậy. 


Nếu ông đã xây dựng được loại tuệ giác này thì sự dính mắc với cái ý thức về tự ngã sẽ sụp đỗ ngay khi 
ông bắt đầu đối mặt với nó và thâm sát. 

Khi tâm bị khích động, vào cái khoảnh khắc mà ông bắt đầu phản tỉnh về sự không chắc chắn của trạng 
thái đó thì cái ý thức về tự ngã - bị bắn ra khỏi sự chấp thủ - bắt đầu giảm dần. Nó nghiêng về một bên như 


một chuyến thuyêền phao bị thủng. 


Khi không khí xì ra khỏi chiếc thuyền, nó bắt đầu lật úp và cái ý thức về tự ngã bị sụp đỗ cũng tương tự 
như vậy. Hãy tự thử xem, phiền ở chỗ là ông thường không đủ nhanh đề có thể chụp được sự suy nghĩ đang 
đánh lừa ông. Khi nó sinh khởi, ý thức về tự ngã ngay lập tức hình thành quanh cái tâm trạng bối rối, lo âu 
nhưng ngay khi ông phản tỉnh về bản chất thay đổi của nó thì sự chấp thủ sụp đô. 


61 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


2.  Ham muốn hạnh phúc 


Con người chúng ta không muốn khổ, chúng ta muốn hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, hạnh phúc chỉ 

là một hình thức vi tế của khổ. Khổ tự thân nó là một dạng thô của hạnh phúc. Các ông có thể so sánh 
chúng với một con rắn. Đầu con rắn là khổ, đuôi của con rắn là hạnh phúc. Đầu của con rắng là thật sự 
nguy hiểm vì nó có nanh độc. Nếu các ông sờ vào nó, con rắn sẽ các các ông ngay tức khắc. Nhưng bận 
tâm đến cái đầu mà làm gì, cho dẫu các ông đi mà nắm đuôi của nó, nó cũng quay lại để cắn các ông, 
giống hệt như khi các ông sờ vào đầu của nó vậy, bởi vì cả đầu lẫn đuôi đều thuộc về một con rắn. 
Tương tự như vậy, cả hạnh phúc và dau khổ, hoặc vui và buồn đều sinh khởi từ cùng một cha/mẹ, đó là 
ham muốn. Vì vậy, khi các ông hạnh phúc, tâ, của các ông không an bình. Nó thật sự không an bình! Ví 
dụ khi có được những thứ mà chúng ta ưa thích, chăng hạn như tài sản, uy tín, những lời khen tặng hay 
sự hạnh phúc thì kết quả là chúng ta vui vẻ. 

Nhưng tâm vẫn chấp chứa sự lo lắng trong đó do chúng ta sợ đó là trạng thái không an bình. Sau đó, 
trên thực tế, chúng ta có thể bị mất đi những thứ ây và rồi chúng ta thật sự đau khổ. Vì vậy, nếu các ông 
không nhận thức rõ điều này, cho dẫu các ông đang hạnh phúc thì đau khổ vẫn đang ngấp nghé tìm đến 
với các ông. Việc này cũng giống như khi chúng ta năm lấy đuôi con rắn — nếu các ông không buông 
nó ra thì con rắn sẽ cắn các ông. Do đó, cho dẫu là đầu hay là đuôi của rắn — nghĩa là — các điều kiện 
(duyên) thiện hay bất thiện — tất cả chúng đều là những đặc điểm của bánh xe Luân hồi, của sự thay đôi 


bắt tận. 


3. Con đường chấm dứt khổ đau 


Khi biết chân lý của khổ, anh ta sẽ biết nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự 
chấm dứt khổ. Và con đường thoát khổ chính là thiền tập. Nói một cách đơn giản, chúng ta phải chánh 
niệm. Chánh niệm là cái biết hay là sự có mặt của tâm. Ngay bây giờ, chúng ta đang nghĩ gì đây? Chúng 


ta đang làm gì đây? Chúng ta đang có gì với chúng ta? 


Chúng ta quan sát như vậy và chúng ta biết rõ chúng ta đang sống ra sao. Khi chúng ta thực hành như 
vậy, trí tuệ sẽ sinh khởi. Chúng ta xem xét và quán sát mọi lúc, trong mọi tư thế. Trong trường hợp một 
cảm xúc sinh khởi do một trong các giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó đưa đến cho chúng ta sự 
thích thú, chúng ta biết nó y như vậy, chúng ta không xem nó là cái gì đó thực chất. Nó chỉ là hạnh phúc. 
Khi khổ đau sinh khở, chúng ta biết rằng đó là sự mê đắm trong đau khổ, nó không phải là con đường 
của một hành giả. 

Đây là những gì chúng ta tách tâm khỏi cảm xúc. Nếu chúng ta khôn khéo thì chúng ta sẽ không dính 
mắc, sự vật và các hiện tượng như thế nào ta cứ để chúng y như vậy. Chúng ta trở thành “Người biết”. 
Tâm và cảm xúc cũng giống như dầu và nước, chúng ở trong cùng một cái chai nhưng chúng không trộn 
lẫn với nhau. Ngay cả khi chúng ta bị bệnh hoặc đau đớn, chúng ta vẫn biết cảm xúc là cảm xúc, tâm là 


tâm. Chúng ta biết các trạng thái đau đớn hoặc thoải mái nhưng chúng ta không đồng hoá với chúng. 


62 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


Chúng ta chỉ trú trong sự An bình: An bình vượt qua cả hai sự dễ chịu lẫn đau đớn. 
Các ông nên hiểu điều này như vậy bởi lẽ nếu không có một cái tự ngã thường hằng thì sẽ không có chỗ 
để bám níu. Các ông phải sống như vậy — nghĩa là —- không có hạnh phúc và không có đau khổ. Các ông 


chỉ trú trong cái biệt, các ông không mang sự vật và các hiện tượng theo mình. 


4. _ Chúng con không có cơ hội để hành thiền vì cuộc sống quá bận rộn? 


Người khác nói rằng họ không có cơ hội để hành thiền bởi vì họ quá bận rộn. Đôi khi giáo viên đến gặp 
tôi, họ nói rặng họ đảm đương nhiều trách nhiệm và do vậy không có thời gian để hành thiền. Tôi hỏi họ: 
“Khi quý vị đang dạy, quý vị có thời gian để thở không?” Họ trả lời: “ Dạ có.” “Vậy làm thế nào mà quý 
vị có thời gian để thở nếu công việc quá đa đoan, bận rộn như vậy? Vậy là quý vị đang xa rời Giáo Pháp 
rồi đây.” 

Trong thực tế, việc thực hành này chỉ là về mặt tâm và các cảm xúc của nó. Nó không phải là một cái gì 
đó mà các ông phải đuôi theo hoặc đấu tranh để có được nó. Thở vẫn tiếp tục diễn ra trong khi làm việc. 
Tự nhiên chăm lo cho các tiến trình của nó — tất cả những gì chúng ta phải làm là cố gắng tập để biết. 


Chỉ cần tiếp tục cố gắng đi vào bên trong đề thấy rõ. Thiền tập là như vậy đấy 


Nếu chúng ta có sự có mặt đó của tâm thì bất cứ công việc nào chúng ta làm sẽ là công cụ cho phép 
chúng ta biết cái gì là đúng và cái gì là sai một cách liên tục. Có nhiều thời gian cho chúng ta để thực 
hành, chỉ có điều là chúng ta không hiểu đầy đủ về nó, chỉ vậy thôi. Trong khi ngủ, chúng ta thở, trong 
khi ăn chúng ta thở, có phải không? Tại sao chúng ta lại không có thời gian để hành thiền? Bắt cứ ở nơi 
đâu, chúng ta đều thở. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ có giá trị như hơi thở 


của chúng ta vậy, bất cứ chúng ta ở nơi đâu, chúng ta đều có thời gian dễ thực hành. 


5. Thiền hành và thiền toạ 


Khuynh hướng của một SỐ người khiến cho họ thích thiền hành hơn, những người khác thì ngược lại, họ 
thích thiền toạ hơn, nhưng các ông không thể thực hành nếu thiếu một trong hai tư thế. Trong kinh điển đề 
cập đến bốn tư thế: đứng, đi, ngồi và nằm. Chúng ta sống với cả bốn tư thế này. Chúng ta có thể thích một 


tư thế nào đó hơn những tư thế còn lại nhưng chúng ta phải sử dụng tất cả bốn. 


Trong Kinh nói rằng, phải làm sao cho bốn tư thế này cân bằng với nhau, phải thực hành sao cho có sự cân 
bàng giữa mọi thư thế. Ban đầu, tôi không hiểu điều này nghĩa là gì - làm cho cân bằng là làm sao. Có lẽ 
điều này có nghĩa là chúng ta nghủ trong hai giờ, sau đó đứng trong hai giờ, và sau đó nữa thiền hành trong 
hai giờ ... có lẽ nó là vậy chắc? Tôi phải thử thực hành như vậy — nhưng không thê làm được, đó là điều 
không thế! Lời dạy này không có nghĩa là làm cho các tư thế cân bằng với nhau. “Làm cho các tư thế cân 


băng” ám chí đên tâm, đên sự tỉnh giác của chúng ta. 


63 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


Đó là, làm cho tâm phát sinh trí tuệ, làm cho tâm trong sáng. Cái trí tuệ này của chúng ta phải có mặt ở 
mọi tư thế, chúng ta phải biết hoặc phải hiểu một cách liên tục, không gián đoạn. Trong khi đứng, đi , ngồi 
hay nằm, chúng ta đều biết tất cả các trạng thái tâm là vô thường, bắt toại nguyện và vô ngã. Làm cho các 
tư thế cân bằng với nhau theo cách này thì có thể làm được, điều này là có thể. 

Cho dẫu có sự thích hay không thích hiện diện trong tâm chúng ta vẫn không quên sự thực hành của mình, 
chúng ta giữ sự tỉnh giác. 

Nếu chung ta tập trung sự chú ý vào tâm một cách liên tục thì chúng ta sẽ nắm được mắy chốt của việc việc 
thực hành. Cho dù chúng ta kinh nghiệm các trạng thái tâm mà theo quan điểm thế gian cho là tốt hoặc xấu, 
chúng ta vẫn không quên chính mình, chúng ta không bị lạc lối trong cái tốt hay xấu này. Chúng ta cứ việc 


đi thăng tới. Ghi nhận các tư thế một cách liên tục theo cách này thì có thể làm được. 


b 


6. Con đường đưa đến sự buông bỏ nằm ở đâu? 


Trong Phật Giáo chúng ta nói: “Đừng bám níu vào bất cứ thứ gì”. Chúng ta chưa bao giờ ngừng nghe nói 
về điều này “Đừng bám níu vào bắt cứ thứ gì!” Câu nói này có nghĩa là nằm nhưng đừng bám níu. Giống 
như chiếc đèn pin này, chúng ta nghĩ “Cái gì đây” chúng ta nhặt nó lên: “ồ, nó là một chiếc đèn pin” rồi 
chúng ta đặt nó trở lại chỗ cũ. Chúng ta năm sự vật theo cách như vậy. 

Nếu chúng ta đã không năm bắt cứ điều gì cả thì chúng ta có thể làm được gì? Chúng ta không thê đi thiền 
hành hoặc làm bất cứ điều gì cả, vì vậy, trước tiên hết, chúng ta phải nắm lấy một thứ trước đã. Nắm là 
muốn - đó là sự thật — nhưng sau đó nó sẽ dẫn đến ba-la-mật. 

Ví dụ, Đại đức Jagaro muốn đến đây — Wat-Pa-Pong. Sư ấy phải muốn đi trước tiên đã. Nếu Sư ấy cảm thấy 
mình không muốn đến, sư ấy sẽ không đến. Bất cứ ai cũng vậy thôi, họ đến đây vì muốn. Nhưng khi muốn 
sinh khởi, đừng bám níu vào nó! Và như vậy, các ông đến và rồi các ông sẽ ra về... Cái gì đây? Chúng ta 
nhặt nó lên, quan sát và ngắm nghía: “Ỏ, nó là một chiếc đèn pin” và rồi chúng ta đặt nó xuống. Việc này 
được gọi là nắm nhưng không bám níu, chúng ta buông bỏ. Chúng ta biết và sau đó chúng ta buông bỏ. 
Đề đơn giản chúng ta có thê nói như thế này: “Biết và rồi buông bỏ” Cứ tìm kiếm và buông bỏ. “Cái này, 
người ta nói là tốt, cái này, họ nói là không tốt”... biết và rồi buông bỏ. Chúng ta không bám níu vào mọi 
thứ một cách xuân ngốc nhưng chúng ta “giữ” chúng với trí tuệ. Thực hành trong tư thế này có thể có sự 
liên tục và các ông cũng phải ghi nhận theo một cách liên tục như vậy. Hãy làm cho tâm biết một cách liên 


tục theo cách này, hãy để trí tuệ sinh khởi. Khi tâm đã có trí tuệ thì còn gì khác ở đó nữa để mà tìm kiếm? 


Chúng ta nên phản tỉnh về những gì chúng ta đang làm ở đây. Chúng ta đang sống ở đây vì lý do gì, chúng 
ta đang làm việc với mục đích gì đây? Sống trong thế gian, mọi người làm việc đề được điều này hoặc điều 
nọ, nhưng các nhà sư thì dạy về một cái gì đó sâu sắc hơn thế: Bất kể chúng ta làm việc gì, chúng ta không 
đòi hỏi sự đền đáp. Chúng ta làm việc không cầu mong được lợi. Người thế gian làm việc vì họ muốn được 
thứ này hoặc thứ kia, nhưng Đức Phật dạy làm việc chỉ là làm việc thôi, ngoải công việc ra, chung ta không 
đòi hỏi thêm bắt cứ điều gì. Nếu các ông làm một điều gì đó cốt chỉ để nhận lại sự đền đáp, điều này sẽ gây 


ra đau khô cho các ông. Cứ tự thử đi rôi biêt! Các ông muôn làm cho tâm của mình an bình vì vậy các ông 


64 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


ngồi xuống và cố gắng làm cho nó an bình — chắc chăn các ông sẽ đau khổ! Cứ làm thử đi. Con đường của 
chúng ta thì vi tế hơn. Chúng ta làm. Và rồi buông bỏ, làm và rồi buông bỏ. 

Chúng ta phải thực hành mà không muốn bất cứ điều gì! Nếu chúng ta không muốn bắt cứ điều gì cả thì 
chúng ta sẽ nhận được gì? Chúng ta sẽ không nhận được bất cứ điều gì! Bất cứ điều gì quý vị nhận được 


chỉ là nguyên nhân gây ra đau khô, vì vậy, chúng ta thực hành để không nhận được bắt cứ điều gì cả. 


7. Hỏi: Một người bạn của con đã thực hành thiên với một vị thầy dạy 
thiền Zen. Anh ta hỏi ngài: “ Đức Phật làm gì khi ngài đang ngồi thiền dưới 
cội cây Bồ Đề?” Vị thầy trả lời: “Ngài đang thực hành thiên Zen!” Người 
bạn của con nói rằng: “Con không tin.” Vị thiên sư hỏi người bạn của con: 
“Con nói không tin nghĩa là thế nào?” Người bạn của con nói: “Con đã hỏi 
Goenka cùng một câu hỏi như vậy và ngài nói: “Khi ngồi dưới cội cây Bồ 

- đề, Đức Phật đang thực hành Vipassana!” Vì vậy, con thấy mọi người hễ 
làm bất cứ điều gì thì họ điều nói Đức Phật cũng từng làm điều đó. 


Đáp: Khi Đức Phật ngồi ngoài trời thì Ngài đang ngôi dưới cội Bồ-đề (Bodhi), phải vậy không? Cho dẫu 
Ngài có ngồi dưới một loại nào khác thì người ta vẫn nói là Ngài đang ngồi dưới gốc cây Bồ-đề. Những 
lời giải thích đó không có gì sai cả. “Bodhi” — nghĩa của nó chính là Đức Phật, người biết. Do đó, việc 
nói rằng Ngài ngồi dưới cội Bồ-đề là không có vấn đề gì, nhưng chim chóc cũng đậu dưới cội Bồ-đề rất 
nhiều... Nhiều người cũng ngồi dưới cội cây Bồ-đề nhưng họ không hề đạt được cái trí tuệ hiểu biết thâm 
sâu như vậy, không hề giác ngộ được sự thật như vậy. Vâng, chúng ta có thể nói: “đưới cội Bồ-đề”. Mấy 
con khi cũng vui chơi dưới cội Bồ-đề. Mọi người ngồi đó dưới cội Bồ-đề nhưng điều này không có nghĩa 
là họ có chút gì của sự hiểu biết thâm sâu đó. Do đó, những ai có sự hiểu biết sâu sắc hơn thì hiểu rõ rằng 
cái ý nghĩa thật sự của việc Đức Phật ngồi dưới cây Bồ-đề là muốn nói theo pháp Chân đề 

Theo Pháp Chân đề như vậy thì việc chúng ta cố gắng ngồi dưới cội cây Bồ-đề tất nhiên cũng tốt vì chúng 
ta rồi sẽ có thê thành một vị Phật. Nhưng chúng ta không cần phải tranh luận với những người khác về câu 
hỏi này. 

Khi người này nói Đức Phật đã thực hành một pháp môn nào đó dưới cội cây Bồ-đề và người nọ cãi lại 
thì chúng ta không cần phải tham gia. Chúng ta nên nhìn nó từ quan điểm của sự thật tối hậu, có nghĩa là 
chứng ngộ sự thật. Cũng có ý tưởng theo thực tại quy ước về “Cây Bồ-đề” và đây chính là cái cây mà hầu 
hết mọi người khi nói là muốn nói đến nó (chứ không phải cây Bồ-đề theo pháp Chân đề); nhưng khi có 
hai loại cây Bồ-đề thì điều này có thể dẫn đến việc mọi người cuối cùng đâm ra tranh cãi với nhau hoặc có 
những cuộc tranh luận giữa họ có khả năng đưa đến sự bất đồng — và rồi thì chăng có cây Bồ-đề nào cả. 


Đây là đang nói về pháp chân đề (paramatthadhamma) — trong trường hợp này, chúng ta cũng nên cô gắng 


65 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


để ngồi dưới cội cây Bồ-đề., việc này cũng khá tốt — vì cuối cùng chúng ta sẽ là một vị Phật. Điều này 
không phải là một cái gì đó để tranh cãi với nhau. Khi ai đó nói rằng Đức Phật đã thực hành một loại thiền 
nào đó dưới cội Bồ-đề và một người khác nói: “Không, không đúng” thì chúng ta không cần phải tham 
Ø1a vảo. 

Chúng ta đang hướng đến paramatthadhamma, có nghĩa là trú trọn vẹn trong sự tỉnh giác. Sự thật tối hậu 
này có mặt trong tất cả mọi thứ. Cho dù Đức Phật đang ngồi dưới cội cây Bồ-đề hoặc đang làm việc gì 
khác trong một tư thế nào đó, đừng bận tâm. 

Đó chỉ là những sự phân tích thông qua trí thông minh do con người tạo nên. Người này có một quan điểm 
như thế này, người nọ có một ý tưởng như thế kia, chúng ta không cần phải dính vào những cuộc tranh cãi 


như vậy. 


8. _ Người muốn thành tựu Phật Pháp thì cần những gì? 


Một người muốn thành tựu Buddha-Dhamma trước tiên phải là người có lòng tịnh tín để làm nên tảng. 
Người ấy phải hiểu ý nghĩa của Buddha-Dhamma như sau: 

“Buddha”: Là “Người biết”, người có sự thanh tịnh, sáng chói và an bình trong tâm của mình. 
“Dhamma”: Có nghĩa là những phẩm chất của sự thanh tịnh, sáng chói và an bình, những phẩm chất này 
sinh khởi trong tâm thông qua việc thực hành giới, định và tuệ hay đạo đức, sự tập trung và trí tuệ. 

Vì vậy người muốn thấu đạt Buddha-Dhamma là người trau đồi và tu tập giới, định và tuệ ngay bên trong 


tự thân mình. 


9... Làm thế nào để thanh tịnh giới? 


Giới hay đạo đức là sự tự chế và là kỷ luật của thân và khẩu. Ở mức độ chính thức để hành trì, nó được 
chia thành giới cho cư sĩ và giới cho Tăng, Ni. Tuy nhiên, nói ở mức độ hành trì nào thì giới đều có chung 
một đặc điểm cơ bản — đó là tác ý, 

Khi chúng ta có chánh niệm hoặc có cái trí nhớ biết trong hiện tại thì chúng ta sẽ có tác ý đúng. Thực hành 
chánh niệm (sati) và tỉnh giác (sampajanna) sẽ giúp cho việc giữ giới được tốt đẹp. 

Lễ tự nhiên là khi chúng ta mặc quần áo bắn và cơ thể của chúng ta dơ dáy thì tâm cũng sẽ cảm thấy không 
thoải mái và bực bội. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ cho cơ thể của chúng ta sạch sẽ và mặc quần áo sạch sẽ, gọn gảng thì việc 
này sẽ làm cho tâm của chúng ta thư thái và vui vẻ. Cũng vậy, khi đạo đức không được giữ gìn, hành động 
và lời nói của chúng ta bị ô nhiễm, và đó cũng chính là nguyên nhân làm cho tâm không vui, đau khô và 
nặng nề. 

Chúng ta đi chệch ra khỏi sự thực hành chân chánh và điều này ngăn không cho chúng ta thê nhập vào cốt 
lõi của Pháp/ Chân lý (Dhamma) trong tâm của chúng ta. 

Các hành động thiện thuộc thân và khẩu thi hành mệnh lệnh của nó. Vì vậy, chúng ta phải duy trì sự thực 


hành bằng cách rèn luyện tâm của chúng ta. 


66 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


10. Lợi ích từ sự thực hành thiền? 


Khi chúng ta hành thiền, hoa trái của sự thực hành sẽ sinh khởi trong ba giai đoạn sau: 

Thứ nhất, đối với những hành giả ở mức độ “Phật tử thuần thành”, đức tin của họ sẽ ngày càng tăng trưởng 
đối với Phật, Pháp và Tăng (Tam bảo). Niềm tin này sẽ biến thành sự hỗ trợ thật sự bên trong của mỗi 
người. Ngoài ra, họ sẽ hiểu được bản chất nhân quả lại kết quả thiện và hành động bất thiện sẽ mang lại 
kết quả bất thiện. Đối với một người như vậy, hạnh phúc và sự an bình trong tâm sẽ ngày càng lớn mạnh 
thêm hơn. 

Thứ hai là những người đã đạt được những thành tựu cao quý của một bậc Nhập lưu, Nhất lai hoặc Bắt lai, 
những người có đức tin không lay chuyên đối với Phật, Pháp, Tăng. Họ an vui và luôn hướng về đạo quả 
Níp-bàn (Nibbana) 

Thứ ba, đối với những ai là bậc A-la-hán hay bậc toàn thiện, những người này sẽ có được hạnh phúc do đã 
vượt thoát mọi khổ đau. Đây là những vị Phật, họ đã thoát khỏi mọi trói buộc của thế gian, đã hoàn thành 
công việc của mình theo đúng con đường thánh thiện. 

Tất cả chúng ta đều có may mắn được sinh ra làm người và được nghe lời dạy của Đức Phật. Đây là cơ 
hội mà hàng triệu chúng sinh khác không có. Vì vậy đừng lơ là [trong việc thực hành] hoặc phóng dật. 
Hãy nhanh chóng tạo phước báu, huân tập thiện pháp và đi theo con đường thực hành từ mức khởi đầu 
đến mức ở giữa và rồi đến mức cao nhất. Đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí và không có mục 
đích. Hãy cố gắng đạt đến sự thật của Giáo Pháp ngay ngày hôm nay. Hãy để Sư kết thúc bài giảng bằng 
một câu tục ngữ của người Lào: “Những cuộc vui và niềm hoan lạc đã trôi qua, chăng mấy chốc trời sẽ trở 
tối. Hãy uống cho say với nước mắt và rồi dừng lại để thấy: Chăng bao lâu nữa sẽ quá muộn không thê kết 


thúc chuyến hành trình”. 


67 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


HỎI ĐÁP CÙNG 
THIỀN SƯ MAHASI 


Nguồn tham khảo: 
Sách “Vấn đạo ngài Mahasi” 
Sách “Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn” 


I. Bạch Ngài, có cần phải có 


đầy đủ đức tin vào việc hành thiền 
Minh Sát mới có thể khởi đầu hành 
thiền không? 


Điều đó không cần thiết, không cần phải có đức tin trọn vẹn trước khi hành thiền. Bởi vậy tôi không bao 
giờ bắt buộc hay khiển trách một ai về việc không có đức tin về việc hành thiền khi họ khởi đầu. Sở đĩ họ 
chưa có đức tin vào việc hành thiền, bởi vì họ chưa có kinh nghiệm hay có rất ít kinh nghiệm về việc thực 
hành. Vào năm 1931, tôi chỉ mới có tám hạ, còn có rất nhiều tò mò và lẫn lộn. Lúc bấy giờ Ngài Mingon 
Zctawin dạy tôi: hãy ghi nhận chánh niệm khi đi, ghi nhận chánh niệm khi đứng, ghi nhận chánh niệm 
khi ngồi, ghi nhận chánh niệm khi nằm. Hoặc là Ngài dạy khi đi ghi nhận đi, khi đứng ghi nhận đứng, khi 
ngồi ghi nhận ngồi, khi nằm ghi nhận nằm, khi co ghi nhận co, khi duỗi ghi nhận duỗi. Nghe Ngài dạy như 
thế, tôi cảm thấy bối rối và hỗn loạn, bởi vì tôi nghĩ răng Ngài chẳng dạy tôi quan sát chân đế, hay sự vô 
thường, khổ và vô ngã của thân tâm.Tôi rất thắc mắc là tại sao một thiền sư như Ngài mà chỉ dạy toàn tục 
đề, nhưng tôi lại nghĩ rằng: “Ngài Hoà Thượng rất tinh thông Tam Tạng kinh điển và là một thiền sư rất 
nỗi tiếng, Ngài dạy thiền sinh bằng chính kinh nghiệm của mình, như vậy việc phàn đoán của ta có sớm 
quá chăng? 

Làm sao ta có thể biết được phương pháp này tốt hay xấu khi chính mình chưa thực hành” Nghĩ như thế 


tôi yên tâm thực hành dưới sự hướng dẫn của Ngài. 


68 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


2. _ Bạch Ngài, trong khi hành thiển Minh Sát có cần phải niệm thầm, như 
niệm chữ phổng xẹp ...không? 


Tên gọi, dầu đó là một từ chuyên môn hay trong ngôn ngữ thông thường, cũng đều là sự chế định hay tục 
đề. Tên gọi chăng có chỉ quan trọng cả. Trong khi hành thiền, điều quan trọng nhứt là ý thức chánh niệm 
những hiện tượng bao gồm trong đối tượng ghi nhận: phồng và xẹp của bụng. Trong thực hành chỉ cần ý 
thức chánh niệm sự vật, không cần niệm thầm cũng đạt được mục tiêu. 

Tuy nhiên, khi không niệm thầm thì thiền sinh rất khó ghi nhận đối tượng một cách trọn vẹn, chính xác vả 
rõ ràng, đồng thời thiền sinh cũng sẽ gặp khó khăn trong việc nói lại kinh nghiệm của mình cho thiền sư 
hay người hướng dẫn mình. Đó là lý đo tại sao thiền sinh được dạy phải niệm thầm khi ghi nhận đề mục. 
Tuy vậy, thiền sinh cũng gặp phải khó khăn khi không biết phải dùng những chữ gì để niệm các hiện tượng 
đang xảy ra. 


Đó là lý do tại sao thiền sinh dùng ngôn ngữ thông thường (phông xẹp) khi thực hành. 


3. _ Bạch Ngài, như vậy phải chăng Ngài luôn luôn khuyến khích việc 


niệm thầm? 


Không, không phải luôn luôn như vậy. Có nhiều lúc đối tượng xuất hiện và diễn tiến quá nhanh chóng 
khiến bạn không đủ thì giờ để niệm thầm bằng tên từng đối tượng một. Lúc bấy giờ, bạn phải bỏ qua sự 
niệm thầm, chỉ đơn thuần ghi nhận mọi diễn biến qua các thời điểm. Nhiều khi bạn có thê ý thức chánh 
niệm bốn, năm hay cả mười đề mục cùng lúc và ngay tức khắc, nhưng bạn chỉ niệm thầm bằng tên từng 
đối tượng một. Điều này thật khó khăn vì bạn không đủ thì giờ để ghi nhận bằng tên nhiều đề mục như vậy. 
Gặp trường hợp như thế bạn cũng đừng bối rối, lo lắng. 

Bạn chỉ thuần ghi nhận các diễn biến xảy ra mà không niệm thầm. Nếu bạn cô gắng ghi nhận tất cả các đề 
mục thì chăng bao lâu bạn sẽ mệt mỏi. Điểm chính trong việc hành thiền là ghi nhận các hiện tượng xảy ra 
đúng lúc. Như vậy khi có nhiều đề mục xảy ra cùng một lúc, thay vì ghi nhận và niệm thầm chuyển động 
phông xẹp như thường lệ, thì bạn có thê đơn thuần ghi nhận các đối tượng đang xảy ra mà không 


niệm thâm. 


4. _ Bạch Ngài, phải chăng chúng ta đừng chấp nhận điều gì nếu chính ta 
chưa tự mình kinh nghiệm? 


Có nhiều vật chúng ta không thể thấy bằng mắt thường được mà phải nhờ kính hiển vi hay kính viễn vọng. 
Mặc dầu chúng ta chẳng thấy một phần nào đó, nhưng chúng ta có thể tin được lời nói của những người 
đã thấy chúng. 

Chúng ta tin tưởng hay chấp nhận những khám phá của các phi hành gia, mặc dầu chúng ta chưa đi ra 


ngoài không gian. 


69 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


Những quy luật tự nhiên mà giáo pháp đã nói đến thật là tế nhị. Chúng ta chưa kinh nghiệm được điều đó 
bởi vì chúng ta thiếu khả năng tinh thần và nỗ lực tinh tắn, hoặc bị các chướng ngại như, phiền não, nghiệp, 
quả, các tội trọng, chê bai thánh nhân (kilesa, kamma, vipaka, vitikamma, ariyupada). Tuy nhiên, phần 
lớn trường hợp các tuệ giác chưa thành đạt bởi vì thiền sinh thiếu tinh tấn và định tâm. Như vậy, nếu bạn 
không hành thiền một cách nghiêm túc như những người khác đã làm thì đừng kỳ vọng đạt được những 
gì mà người khác đã đạt được. 


5. _ Bạch Ngài, xin Ngài diển tả cho biết sự chứng ngộ vô ngã qua chân đế 
là như thế nào? 


Có nhiều người nghĩ rằng thấy rõ được vô ngã khi bạn mắt cái ý niệm về hình dáng do thấy được những 
yếu tố vi tế của vật chất. Thực ra, đó không phải là thấy vô ngã qua sự thực hành, đó là bởi vì bạn đã có 
kinh nghiệm rõ ràng về cái tâm hay biết và cho rằng cái tâm hay biết đó là tôi hay linh hồn. Giống như 


trường hợp ở cõi trời vô sắc. 


Những người ở cõi trời đó không có cơ thê vật chất nhưng họ vẫn có ý nghĩ sai lầm rằng tâm của họ là tôi 
ta, linh hồn, tự ngã . Như vậy, chỉ đơn thuần thấy mắt ý niệm về hình thê vật chất không phải là thấy vô 
ngã đâu. Chỉ khi nào thiền sinh quan sát vật chất và tâm, trong giây phút hiện tại và thấy rõ, chúng khởi 
sinh và hoại diệt ngay tức khắc theo đường lối của chúng, mà chẳng có một uy quyền hay thực thể nào thúc 


đây hay điều khiển; lúc đó thiền sinh mới thấy rõ vô ngã qua chân đề. 


6. Có nhất thiết phải phân tích hay nhận dạng tâm (danh), vật chất (sắc) 
và tính chất vô thường,v.v...của chúng theo kinh điển hay lời đồn không? 


Có số người nghĩ rằng chỉ quan sát sự khởi sanh của tâm và thân (danh-sắc) ngay sátna chúng xảy ra thôi 
thì chưa đủ để đưa đến tri kiến minh sát. Chỉ có phân tích danh và sắc cũng như phân tích tính chất vô 
thường, khổ và vô ngã của chúng mới có thê thoả mãn yêu cầu ấy. 

Thực sự ra, phân tích không phải là kinh nghiêm riêng của một người, mà tri kiến sách vở hay tri kiến do 


nghe đồn ấy cũng giống như học thuộc lòng một điều gì đó. Vì thế, tri kiến ấy không đem lại hiệu quả. 


Chỉ khi người ta quan sát danh và sắc từ sátna này ñến sátna khác, họ mới có thể có ñược tri kiến minh sát 
dựa trên kinh nghiệm cá nhân của họ. Chắng hạn, nếu bạn cứ để mắt trông vào công làng, chắc chắn bạn 
sẽ thấy kẻ ra người vô, như vậy bạn không cần phải xem xét theo kinh điển hay lời đồn làm gì. Giả sử, 
bạn đem dựng đứng một tấm gương sáng bên lề đường, thì tự nhiên nó sẽ phản chiếu hình ảnh của bất kỳ 
người nào hay bắt kỳ vật gì đi qua. 

Theo cách ấy, nếu bạn quan sát bất cứ cái gì bạn kinh nghiệm qua sáu căn (của bạn), những đặc tính thực 


của hiện tượng tự nhiên cũng sẽ rõ ràng cho bạn vậy thôi. 


70 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


7. Có thể thực hành thiền Minh Sát mà không cần hoàn tất sự thanh tịnh 
tâm trước qua định của bậc thiên được không? 


Có người dạy rằng chỉ nên hành thiền Vipassanã với tâm đã hoàn toàn thanh tịnh qua định của bậc thiền 
(tức phải đắc một bậc thiền nào đó trước). Nếu không thì, họ nói, không thể hoàn thành việc Minh Sát 


được. Đó chẳng qua chỉ là chủ nghĩa cực đoan. 


Thực sự ra, Thanh Tịnh đạo (Visuddhi-magga) nói rõ rằng chuẩn bị định (parikamma-samädhi, trong thiền 
Minh Sát thì gọi là sátna định) là vừa đủ để hành Minh Sát cho đến Alahán Thánh Quả (sự giác ngộ viên 
mãn) bởi vì nó thanh tịnh tâm khỏi các triền cái. Còn trong các bản kinh như Mahã-satipatthãna (đại Niệm 
Xứ) Đức Phật đề cập một cách minh bạch rằng người ta có thể đạt ñến Alahán, sự giác ngộ cao tột nhất, 


qua chuân bị định băng cách quán tứ oai nghĩ- đi, ñứng, ngôi, năm, và v.v... 


Trong Anusati Sutta- Kinh Tuỳ Niệm, một bài kinh thuộc Tăng Chị Kinh, Đức Phật có nói, một người có 
thể trở thành bậc Alahán qua định được tu tập bằng cách quán những ân Đức của Phật. Cũng trong chú 
giải về Sampajjaññapabba, phần nói về tỉnh giác có nói rõ ràng là người ta có thê đề khởi định bằng cách 
quán những ân Đức của Phật hoặc Tăng, và rồi quan sát chính(tâm) định ấy đang sanh và diệt cho đến khi 


đắc Alahán quả. 


8. _ Có thực rằng để trở thành một bậc thánh Tu-đà-hoàn (giai đoạn đầu 
tiên của sự giác ngộ), không cần phải thực hành thiên chỉ-Samatha,hay 
thiên Minh Sát, mà tất cả cái mà người ta cần làm chỉ là lĩnh hội những gì 


người thầy giảng dạy? 


Ở đây, một sự tranh luận có thể phát sanh về đoạn kinh pä]i vừa trích dẫn (từ dhammacakkapavattana 
sutta- kinh chuyên pháp luân), không đề cập đến việc tôn giả kondañña (Kiều Trần Như) thực hành minh 
sát , đúng không? ngài đạt đến thánh quả tu-đà-hoàn gọi là pháp - nhãn (dhamma -cakkhu) trong khi Đức 
phật giảng kinh chuyển pháp luân, hoặc ngay sau ñó, có phải vậy không? vậy thì đâu nhất thiết phải giải 
thích việc tôn giả Kiều Trần Như đã thực hành như thế nào, có đúng không?Vâng, không nhất thiết, bởi vì 


chính bài kinh còn nói rằng bát thánh đạo phải được tu tập cơ mà. 


Trong kinh điển Päli và chú giải của kinh về đoạn “Dukkhe Ñãnam” có nói rằng khổ đề và tập đề (nhân 
sanh của khổ) là những sự thực phải được đoạn trừ bằng tu tập hay thực hành. Có nhiều nguồn tham khảo 
giải thích rằng sự chứng ngộ đạo trí-Magga-ñãna chỉ có thể hoàn thành sau khi đã hoàn thành công việc 
Minh Sát, gọi là tuệ Minh Sát đi trước Đạo (Pubba-bhaga-Magga). Cũng có những giải thích trong kinh 
điển Pä]i cho rằng người ta không thể phát sinh các tuệ Minh Sát và chứng ngộ Đạo Quả mà không quan 


sát một trong bốn đối tượng, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Một số những trích dẫn Pã|i còn nói rằng chỉ khi 


Z1 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


người ta tu tập pháp hành chánh niệm (trên Tứ Niệm Xứ), thì niệm, một trong những chi phần của Thánh 
đạo, mới phát sinh. 

Theo những điểm vừa nêu, rõ ràng không thê phát triển Bát Thánh Đạo mà không phát triển Minh Sát Đạo. 
Vì thế, chúng ta đi đến kết luận, Tôn giả Kiều Trần Như và các vị sư bạn đồng tu đã hoàn tất Tu-đà-hoàn 
Đạo (Sotäpanna Magga) của họ bằng cách thực hành Vipassanã ngay tại chỗ ngồi trong lúc nghe giảng 
Pháp như đã giải thích. Nếu như người ta có thể trở thành một bậc Tu-đà-hoàn chỉ do nghe và lĩnh hội 
Pháp, thời Tôn giả Vappa, và các vị sư khác có lẽ đã không gặp rắc rối để phải thực hành thêm hai hay ba 
ngày nữa. Bản thân Đức Phật có lẽ cũng không cần phải khích lệ họ thực hành như vậy. Thay vào đó, Ngài 
sẽ thuyết pháp liên tục cho đến khi họ hoàn tất sự giác ngộ Tu-đà-hoàn cho xong việc. Lý do tại sao Đức 
Phật lại khuyên khích các vị thực hành mà không thuyết pháp thêm một lần nữa, cũng cần phải xét đến. 
Như vậy, rõ ràng là Đức Phật đã chỉ dẫn những người thuộc hạng Neyya (những người cần thực hành lâu 
hơn) giúp họ thực hành để trở thành một bậc Tu-đả-hoàn. Do đó, sẽ là không thực tiễn, và có tính cách 
phá hoại hoặc làm băng hoại Giáo pháp-Sãsana nếu ai dạy răng để trở thành một bậc Tu-đà-hoàn, người ta 
không cần phải thực hành Samãtha (thiền chỉ) hoặc Vipassanä (thiền quán), và tất cả cái người ta cần làm 
chỉ là lĩnh hội những gì người thầy giảng dạy. Nếu bạn tin nơi quan điểm đó, con đường đi đến Niết bàn 


của bạn sẽ bị đóng lại. 


9... Quan sát sự phông, xẹp”, co và duỗi (chân tay), v.v... phải chăng chỉ là 
tri kiến theo chế định , chứ không phải sự thực cùng tột? 


Những nhận xét đại loại như thế này thường do những người chưa bao giờ thực hành một cách triệt để đưa 
ra: nêu người ta ghi nhận “co và duỗi', nó sẽ đưa đến cái nhìn hão huyền về hình thù hay tướng của cánh 
tay; còn ghi nhận “ phải bước, trái bước” sẽ làm phát sinh tri kiến theo khái niệm về tướng rắn chắc của 
chân đang di chuyền trong một tư cách vụng về; quan sát sự phồng và xẹp sẽ khơi dậy sự tưởng tượng về 
hình tướng của bụng. Những nhận xét của họ có thê hơi đúng đối với những người mới thực hành . Tuy 
nhiên, sẽ là không đúng khi nói rằng lúc nào cũng chỉ có tri kiến theo khái niệm xảy ra. Lúc mới bắt ñầu 
thực hành, có lúc tri kiến theo khái niệm xảy ra, và có lúc (trí) hay biết về sự thực cùng tột giống như (biết) 
sự chuyển động hay rung động cũng nảy sinh. 

Lại nữa một số vị thầy hướng dẫn quan sát chỉ sự chyến động mà thôi. Tuy nhiên, đối với người mới bắt 
đầu hành thiền, quan sát sự chuyên động duy nhất là điều không thể. Lúc ban đầu, người hành thiền không 
thể nào tránh được sự hiểu biết theo khái niệm. 

Người ta có thê phát triển cái biết (trí tuệ) bằng cách dùng sự hiểu biết theo khái niệm, và ngôn ngữ hàng 
ngày. Chính Đức Phật cũng dùng ngôn ngữ hàng ngày để dạy Đạo: “khi đi, biết đi”; “co, biết eo”, “duỗi, 
biết duỗi” và v.v... Đức Phật không dùng ngôn ngữ cùng tột hay chân đề đề giảng dạy như “Hãy biết trạng 
thái căng cứng”, “Hãy biết sự chuyển động' và v.v... Mặc dù người hành thiền dùng ngôn ngữ hàng ngày 
như co, duỗi, v.v... họ chắc chắn sẽ biết được những đặc tính thực, chăng hạn như sự căng cứng, chuyển 


động, v.v... ngoài hình tướng hay hình thù rắn chắc, khi định và niệm của họ trở nên thành thục. 


72 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


10. Liệu có thể biết được các hiện tượng (các pháp) quá khứ và vị lai, đúng 
như chúng là không? 


Trong Anu-pada Sutta, Upari-pannäsa (Kinh Bất oạn, TB.III), bài kinh đặc biệt đề cập rằng trong trường 
hợp thực hành Minh Sát của các vị đệ tử (ở đây nói về ngài Xá-lợi-phất), Chỉ có các hiện tượng bên trong là 
quan trọng đối với việc thực hành, và những gì còn lại có thể được kinh nghiệm bằng cách phán đoán hay 
suy luận. Vì thế điều quan trọng là phải hay biết các hiện tượng bên trong từ kinh nghiệm của chính mình. 
Trong số đó, các hiện tượng tương lai không thể kinh nghiệm như chúng thực sự là, bởi vì chúng vẫn chưa 
đi vào hiện hữu. Đối với các hiện tượng quá khứ, chăng hạn những hiện tượng trong các kiếp quá khứ 
không cách nào có thể kinh nghiệm chúng như thực được, mà chỉ nhờ suy luận hay phán đoán. Ngay cả 
trong kiếp sống này cũng vậy, không dễ gì kinh nghiệm các đối tượng đã gặp những năm, tháng, tuần hay 
ngày, trước. 

Thực sự ra, ngay cả các hiện tượng của giờ trước cũng đã khó mà kinh nghiệm trong nghĩa tối hậu, bởi v. 
ngay khi người b.nh thường thấy hay nghe một đối tượng thì họ liền xem đó như một con người, ngã hay 
tha, nam hay nữ. Vì thế, theo Bhaddeka-ratta Sutta (Kinh Bhaddeka-ratta) thì chúng ta phải khởi sự việc 
thực hành Minh Sát của chúng ta bằng cách quan sát các hiện tượng hiện tại ngay sátna chúng xảy ra. Và 
điều này cũng hợp với Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta) vốn dạy “khi đi, biết đang đi”,v.v... bạn phải 
khởi sự hành Minh Sát với các ñối tượng hiện tại như đi, đứng, ngồi, nằm, và v.v... Sở đĩ có sự phức tạp 
ở đây là vậy. Kinh Vô Ngã Tướng (Anattä-lakkhana Suttfa) này bắt đầu với các hiện tượng quá khứ, do đó, 


người ta có thể lầm lẫn cho rằng hành giả nên bắt đầu Minh Sát với các hiện tượng quá khứ. 


73 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


HỎI ĐÁP CÙNG THIỀN SƯ 
PA-AUK SAYADAW 


Nguồn tham khảo: 

Sách “Biết và thấy” 

Sách “Đường độc nhất để chứng ngộ Niết-bàn” 
Sách “Cỗ xe đại giác” 


Sách “Dây trói buộc” 


I. Tại sao phải Thiền? 


Trước hết chúng ta nên tự hỏi “Tại sao đức Phật lại dạy Thiền?” hay “Mục đích của thiền là gì?” 

Mục đích của Thiền Phật giáo là nhằm đạt đến Niết-bàn. Niết-bàn là sự diệt của danh (nãma), và sắc 
(rũpa). Do đó, muốn đạt đến Níp-bàn chúng ta phải tận diệt cả những tâm hành thiện, bắt nguồn từ vô 
tham, vô sân và vô s¡ lẫn những tâm hành bắt thiện, bén rễ trong tham, sân và s1, vì tất cả những thứ đó đều 
dẫn đến sanh, già, bệnh, chết mới. Nếu chúng ta hủy diệt chúng hoàn toàn bằng Thánh đạo (ariyamagga), 
chúng ta sẽ chứng đắc Niết-bàn. Nói cách khác, Niết-bàn là sự tự do và giải thoát khỏi nỗi khổ của vòng 
luân hồi (sarnsara), và là sự diệt của tái sanh, của già, đau, bệnh và chết. 

Mọi người chúng ta đều phải chịu cái khổ của sanh, lão, bệnh, tử này, và vì vậy để tự giải thoát mình ra 
khỏi những hình thức của khổ đau chúng ta cần phải hành thiên. 

Tựu chung lại, vì chúng ta ước nguyện muốn thoát khỏi mọi khổ đau, nên chúng ta phải học cách hành 
thiền như thế nào để đạt đến Niết-bàn vậy. 


2. _ Có một số người nói rằng trong lúc đang hành niệm hơi thở, “hồn” 
của họ xuất ra khỏi thân. Như vậy có đúng không, hay họ hành sai? 


Thường thường, tâm an định có thể tạo ra một nimitta. Khi định càng sâu và mạnh mẽ, lúc đó, do các 
tưởng sai biệt, mà các nimitta khác nhau sẽ xuất hiện. Chẵng hạn, nếu hành giả muốn nimitta là đài, nó 
sẽ đài, muốn nó ngắn, nó sẽ ngắn; muốn nó tròn, nó sẽ tròn, muốn nó màu đỏ, nó sẽ màu đỏ. Vì thế các 
tưởng khác nhau có thể phát sinh trong lúc đang hành niệm hơi thở. Hành giả có thể tưởng như mình đang 
ở ngoài thân. 

Đó chỉ là một sáng tạo của tâm, chứ không phải do một linh hồn. Không có vấn đề gì cả. Cứ việc bỏ qua 
nó và trở lại với niệm hơi thở của hành giả. 


Chỉ khi nào hành giả phân biệt được danh-sắc chân đề (paramatha nãma-rũpa) bên trong và bên ngoài, lúc 


74 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


đó hành giả mới có thể giải quyết được vấn đề linh hồn, nghĩa là hành giả sẽ không tìm đâu ra một linh 


hôn. Vì vậy, hành giả cân phải phá bỏ các nguyên khôi tưởng về danh sắc, và thâu hiêu danh sắc chân đê. 


“Nãnäadhãtuyo vinibbhujitva ghanavinibbhoge kate anattalakkhanarn yãthãvasarasato upatthãtr” (Khi 
chúng ta phá bỏ được nguyên khối tưởng, thì vô ngã tưởng (anatta saññã) sẽ khởi lên). Chính do nguyên 
khối tưởng mà phát sinh cái tưởng về một linh hồn này. Muốn phá bỏ nguyên khối tưởng về sắc, trước tiên 
chúng ta phải phân biệt các nhóm sắc — rũpa kalãpas (kaläpas: là những phần tử nhỏ, hay nhóm, bọn hoặc 
tổng hợp sắc). Kế đó hành giả phải phân biệt các loại sắc chân đề khác nhau, có ít nhất tám sắc trong mỗi 


rũpa-kalãpa (nhóm sắc). 


Không làm điều này thì tưởng về linh hồn sẽ không biến mất. Tương tự, không phá bỏ nguyên khối tưởng 
về danh, thì tưởng về linh hồn sẽ không biến mắt. Chăng hạn, khi tâm hành giả phóng đi, hành giả có thê 
nghĩ rằng cái tâm lang thang ấy là linh hồn của mình. Làm thế nào để hành giả phá bỏ được cái nguyên 
khối tưởng về danh này? Chẳng hạn, lây một tiến trình ý môn thuộc cận định có đối tượng là tợ tướng làm 


ví dụ. 


Trong tiên trình nhận thức như vậy có một ý môn hướng tâm và bảy tôc hành tâm (Javana). Trong sát-na 
ý môn hướng tâm có mười hai tâm hành và trong mỗi sát-na tốc hành có ba mươi bốn tâm hành. Trong 


một tiến trình nhận thức như vậy có bốn loại nguyên khối tưởng cần phải được phá bỏ bằng Minh sát trí. 


1. Nguyên khối tưởng về tính tương tục (santati ghana): muốn phá bỏ khối tưởng này hành giả cần phải 
phân biệt (đề thấy) bằng cách nào từng tâm khác nhau cùng với các tâm sở của nó khởi lên trong mỗi sát- 
na tâm suốt tiễn trình nhận thức. 

2. Nguyên khối tưởng về tập hợp (samũha ghana): muốn phá bỏ khối tưởng này, hành giả cần phải phân 
biệt để thấy ra mỗi tâm và mỗi trong các tâm sở của nó trong từng sát-na tâm suốt tiến trình nhận thức. 

3. Nguyên khối tưởng về phận sự (kicca ghana): muốn phá bỏ khối tưởng này, hành giả cần phải phân biệt 


đặc tính, phận sự, sự thê hiện và nhân gân của môi tâm và mỗi tâm sở trong các tâm sở của nó. 


4. Nguyên khối tưởng về đối tượng (rammana ghana): muốn phá bỏ khối tưởng này, hành giả cần phải phân 
biệt tiền trình nhận thức thuộc minh sát tuệ (trí) đã phân biệt tiến trình nhận thức mà hành giả vừa khảo sát 


(tiến trình ý môn thuộc cận định). 


Điều này có nghĩa rằng tiến trình nhận thức trước, tự nó cũng cần phải được biết bằng tiến trình nhận thức 
sau. Nếu hành giả phá bỏ được bốn loại nguyên khối tưởng về danh theo cách này, hành giả sẽ chỉ thấy sự 


sanh và diệt nhanh lẹ của tâm và các tâm sở của nó. 


Với tưởng vô thường ấy, hành giả không thê nào còn nghĩ tâm của mình là linh hồn nữa, vì khi có tưởng vô 
thường thì tưởng vô ngã cũng có mặt. Như Đức Phật đã dạy trong Kinh Meghiya. Aniccasaññino meghiya 


anattasaññä santhãati (Này Meghiya, đôi với ai có minh sát trí vê vô thường mạnh, thời minh sát trí vê vô 


ngã cũng sẽ hiên lộ cho người ây). 


75 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


3. _ Bây giai đoạn thanh tịnh và mười sáu tuệ Minh sát là gì? 


Bảy giai đoạn thanh tịnh là: 

. Giới thanh tịnh (S1ila visuddhi) 

. Tâm thanh tịnh (Citta visuddhi) 

. Kiến thanh tịnh (Ditthi visuddhi) 

. Đoạn nghi thanh tịnh (Kañkhävitarana visuddhi) 

. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh (Maggämaggađđã nadassana visuddhi) 
. Đạo hành tri kiến thanh tịnh (Patipadäađdana dassana visuddh1) 

. Tri kiến thanh tịnh (đãnadassana visuddhi) 


m1" Œ Ca: + C) tt) 


Và 16 tuệ Minh sát là (Tuệ = Trị): 

. Danh sắc Phân tích trí (Tuệ) nãmarũpa - pariccheda đana) 
. Tuệ Nắm bắt (phân biệt) Nhân duyên (paccaya pariggaha đãna) 
. Tuệ Thâm sát Tam tướng (sammasana đãna) 

. Sanh Diệt Tuệ (udayabbaya đãna) 

. Hoại Diệt Tuệ (bhanga đãna) 

. Kinh Úy Tuệ (bhya đãna) 

. Quá Hoạn Tuệ (dIinavãnupassanä đãna) 

. Yếm Ly Tuệ (Nibbidãnupassanãa đãna) 

. Dục Thoát Tuệ (Muđdcitukamyatä đãna) 

10. Giản Trạch Tuệ (Patsañkha đãna) 

11. Xã Hành Tuệ (Sañkhãarupekkha đãna) 

12. Thuận Thứ Tuệ (Anuloma đãna) 

13. Chuyển Tộc Tuệ (Gotrabhũ đãna) 

14. Đạo Tuệ (Monga đãna) 

15. Quả Tuệ (Phala đãna) 

16. Phản Khán (Duyệt) Tuệ (Paccavekkhana đãna) 


\© œ ¬I1 ©Œ Ca + CC) t2) 


Bây giờ, hành giả đã biết tên gọi các tuệ minh sát là vậy, thử hỏi hành giả có kinh nghiệm của các tuệ ấy 
không? Không (phải không?). Đó là lý do tại sao chỉ có kiến thức suông chưa đủ; hành giả cũng còn phải 
thực hành với nỗ lực lớn để chứng ngộ chúng nữa. 


4. _ Năm triển cái gây chướng ngại cho việc hành thiền? 
Bây giờ chúng tôi sẽ nói ngắn gọn về năm triền cái (nïvarana) 


1. Tham Dục (Kãmacchanda) 
2. Sân Hận (Byäpäda) 


Z6 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


3. Hôn trầm - thụy miên (Thina middha) 
4. Trạo cử - Hối quá (Uddhacca kukkucca) 
5. Hoài nghi (Vicikicchä) 


Triền cái thứ nhất - Tham dục (Kãmacchanda), là dính mắc vào tài sản hay vào con người. Đó chính là lòng 
mong ước đối với các đối tượng giác quan hay trần cảnh. Chẳng hạn như hành giả có thể bị dính mắc vào 
cốc liêu (Kuti) của mình. Trong khi đang hành thiền hành giả có thê nghĩ “Ô, giá mà cốc của ta đẹp đẽ thì 
hay biết mấy”. Hoặc bạn có thể nghĩ, “Ò, nêu mà cả căn phòng này mà thuộc về ta thì thật là tuyệt!” Nếu 
hành giả bị tràn ngập bởi tham dục như vậy, hành giả sẽ không thể nào tập trung tốt vào đề mục thiền của 
mình được. Hành giả phải vận dụng chánh niệm mạnh mẽ và thực hiện một nỗ lực đề chặn đứng sự khởi 
lên của những tham dục này. 

Triền cái thứ hai - Sân hận (Byäpãda). Đó là oán ghét hay bất mãn với người hoặc vật nào đó. Chắng hạn, 
trong lúc ngồi thiền, nếu một thiền sinh ngôi kế bên gây ra tiếng động, hành giả có thể khởi tâm bực bội 
và nghĩ “Ôi, sao mà y làm ồn quá mức như vậy!” Nếu tâm hành giả bị sân hận hay bất mãn áp đảo, hành 
giả cũng sẽ không thể nào tập trung trên đề mục thiền của mình cho tốt được. 

Triền cái thứ ba - Hôn trầm - thụy miên (Thina middha). Nếu tâm yếu đuối, hay không thích thú trong đề 
mục thiền, hôn trầm thụy miên có thể xảy ra. Tuy nhiên, có lúc buồn ngủ cũng có thể là do mệt mỏi, bệnh 
hoạn, hoặc thiếu nghỉ ngơi. 

Triền cái thứ tư - Trạo cử - Hồi quá (Uddhacca kukkucca). Nếu tâm hành giả bất an hay trạo cử nó sẽ giống 
như 1 đống tro bị hòn đá ném vào bay tứ tán và vung vãi khắp nơi. Tâm cũng phân tán như vậy. Trong khi 
hành thiền, hành giả không nên buông thả tâm, để cho nó rơi khỏi đề mục thiền của mình. 

Nếu làm vậy, trạo cử sẽ xảy ra. Hối quá là ân hận hay hối tiếc về những việc xấu đã làm, và những việc tốt 
lại bỏ qua trong quá khứ. Ở đây cũng vậy, hành giả phải vận dụng chánh niệm và nỗ lực lớn để chận đứng 
sự khởi lên của trạo cử hồi quá. 

Triền cái thứ năm - Hoài nghi (Vicikicchäã). Đó là sự hoài nghi về Đức Phật - Giáo Pháp —- Chư Tăng; Tam 
học: Giới Định Tuệ; năm uẫn quá khứ; năm uân tương lai, năm uân quá khứ và tương lai; pháp Duyên khởi 
gồm - năm uân hiện tại. 

Nếu hành giả có sự hoài nghi về pháp hành thiền định, có thể hành giả sẽ không thiền được. Chắng hạn, 
hành giả có thể nghĩ: “Có thê đắc thiền bằng niệm hơi thở được không?”, “Liệu thiền (Jhãna) có thể đạt 
đến nhờ định tâm trên tướng hơi thở (ãnãpãna nimitta) hay không?” 


5. _ Thiên minh sát (ba loại đạt tri: sáu nội xứ/ sáu ngoại xứ) 


Do vậy, trong “Kinh Liễu Tri Nội Xứ' (Ajjhattik-Ayatana-Pari-Jãänana-Suttam), cũng theo cách như vậy, 
Đức Phật giải thích rằng sáu loại nội xứ cần phải được rõ biết với ba loại đạt tri: 

[1] Mắt (cakkhum), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri(an-abhijãnam), không liễu tri(a-parijãnam), 
không ly tham (a-virãjayam), không từ bỏ (a-'ppajaham), nên không thể đoạn tận khổ đau (abhabbo 
dukkha-kkhayäya). 


77 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


[2] Tai (sotam), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ đau. 
[3] Mũi (ghãnam), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ đau. 
[4] Lưỡi (jivham), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ đau. 
[5] Thân (kãyam), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ đau. 
[6] Ý (manam), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ đau. 


Sau đó, trong “Kinh Liễu Tri Ngoại Xứ' (Bãhir-Äyatana-Pari-Jãnana Sutta), Đức Phật giảng rằng sáu loại 
ngoại xứ cần phải được rõ biết với ba loại đạt tri: 

[1] Sắc (rũpe), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri (an-abhijãnam), không liễu tri (a-parijãnam), không ly 
tham (a-virãjayam), không từ bỏ (a-ppajaham), nên không thê đoạn tận khổ đau (abhabbo dukkha-kkhayãya). 
[2] Thanh (sadde), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ đau. 

[3] Mùi (gandhe), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ đau. 

[4] Vị (rase), này các Tỳ-khưu, do không thăng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên không 
thể đoạn tận khổ đau. 

[5] Xúc (photthabbe), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, 
nên không thể đoạn tận khổ đau. 

[6] Pháp (đhamme), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ đau. 


6. Thế nào là ba-la-mật (paramis)? 


Ba-la-mật là những phẩm chất cao quý như bố thí, trì giới, v.v... đi kèm với lòng bi mẫn và trí hiểu biết về 


những phương tiện thiện xảo, và nhất là không bị ô nhiễm bởi tham ái, kiêu mạn và tà kiến. 


7. Chúng con cần phải làm gì để có thể tập trung liên tục được trên hơi 


thở quanh lỗ mũi trong một thời gian dài? 


Quý vị phải hành thiền liên tục trong cả bốn oai nghỉ (đi, đứng, nằm và ngồi) nhờ vậy mới phát triển được 


chánh niệm liên tục và định. 


78 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


8. _ Chúng con cần phải làm gì để có thể tập trung liên tục được trên hơi 
thở quanh lỗ mũi trong một thời gian dài? 


Nếu những cuốn sách Pháp (Dhamma) ấy là những cuốn sách Pháp thực (tức là đúng chánh pháp) và nếu 
quý vị in chúng với ước nguyện đề đạt đến Niết-bản (Nibbana), thời đó là bồ thí Ba-la-mật (Param1), và sẽ 
là một điều kiện hỗ trợ cho quý VỊ đề chứng ngộ Niết-bàn (Nibbana). 

Nhưng nếu quý vị in sách với ước nguyện thành đạt vật chất thế gian, chẳng hạn, thành công trong công 
việc làm ăn buôn bán của mình và tái sanh thiên giới, thời đó chỉ là phước báu chứ không phải Ba-la- 
mật (ParamI). Tóm lại, để tích luỹ Ba-la-mật (Parami), quý vị phải thực hiện những thiện nghiệp với ước 


nguyện chứng ngộ Niết-bàn (Nibbana) hay giải thoát khỏi tử sanh luân hồi. 


9... Thói quen tốt là thiện nghiệp, và thói quen xấu là bất thiện nghiệp. 
Như vậy, cọp, beo, sư tử, những con vật luôn luôn bắt và ăn thịt những con 
thú nhỏ yếu, hẳn phải tạo bất thiện nghiệp liên tục, và sẽ luôn luôn gặt 
những quả xấu, có rất ít cơ hội để tái sanh trong những sanh thú an vui, có 
phải không? 


Đúng vậy. Đó là lý do vì sao trong Kinh Hiền Ngu (Bãlapauita Sutta) Đức Phật nói rằng ở những cõi ác 
đó không có sự thực hành Pháp, không có sự thực hành những điều chân chánh, không có làm những điều 
thiện, không thực hiện những nghiệp công đức. Ở đó ăn thịt lẫn nhau và việc giết hại những kẻ yếu là thịnh 
hành. 

Chú giải Pháp Cú (Dhammapada) nói rằng địa ngục là ngôi nhà thực sự của kẻ ngu. Sau khi thọ khổ ở đại 
địa ngục trong một thời gian dài, người ngu sẽ phải tái sanh vào một địa ngục nhỏ hơn. Sau khi thọ khổ ở 
đó trong một thời gian dài, họ sẽ phải tái sanh vào một địa ngục nhỏ hơn khác. 

Sau khi thọ khổ một thời gian dài ở các địa ngục khác nhau như vậy, họ sẽ tái sanh vào ngạ quỷ giới. Ở đó 
họ cũng thọ khổ trong một thời gian dài, và rồi họ có thể tái sanh làm thú vật. Trong thế giới loải vật, ăn 
thịt lẫn nhau và việc giết hại kẻ yếu là thịnh hành, vì thế họ lại tạo thêm nhiều nghiệp bất thiện nữa. Sau 
khi chết họ lại tái sanh vào địa ngục. Sau khi trải qua cái vòng luận quân ây nhiều lần, họ có thể tái sanh 
làm người. Nhưng do thói quen xấu của họ, họ lại thực hiện nhiều bắt thiện nghiệp như trước và rồi phải tái 
sanh vào địa ngục sau khi chết. Vì vậy chúng ta gọi một người ngu là một cư dân thường trực của địa ngục. 
Chỉ sau một thời gian dài ở trong địa ngục họ mới có được một kỳ nghỉ ngắn trong thế giới loài người. Và 
sau kỳ nghỉ ngắn đó, họ sẽ đi trở lại vào địa ngục. Vì thế mà Đức Phật nói rằng sanh làm người là một điều 
khó. Mặc dù vậy vẫn có rất nhiều người không thực sự hiểu được giá trị của việc sanh làm người. Họ sống 


một cách câu thả, đễ duôi, hưởng thụ các loại dục lạc khác nhau theo ý thích của họ. 


Họ ăn ở với nhân tình của họ (khi chưa chính thức kết hôn), dụ đỗ vợ hay chồng người khác, phá thai để 


có một tiêu chuân sông cao hơn, kêu người ta giêt không biệt bao nhiêu là gà, heo cho đám cưới của họ, 


79 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


kiếm tiền một cách bắt chánh, và làm nhiều việc bất lương khác. Chỉ khi họ phải tái sanh vào bốn ác đạo 


họ mới hối tiếc rằng mình đã không biết tận dụng thích đáng kiếp người, nhưng lúc đó thì đã quá trễ. 


10. Tại sao một số người đã chết trong vài giờ cho đến khi thân xác của họ 


cứng ngắc rồi lại sống dậy được? 


Theo lời dạy của Đức Phật, cái chết chỉ thực sự xảy ra nơi một người khi mạng căn, hơi nóng (do nghiệp 
tạo — kamma- produced temperature) và thức chấm dứt không còn khởi lên nữa. Bao lâu ba yếu tố này 
còn có mặt người ấy vẫn sống, dù cho thân thê có lạnh cứng chăng nữa. Nếu một người đã thực sự chết 


họ không thể nảo sống trở lại được. 


II. Một người mới hành thiên không có một thiền chứng nào nên hành 
thiền tâm từ như thế nào? 


Hành giả phải tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của người hành giả kính trọng và cùng phái tính với 
hành giả. Kế đó hành giả mở rộng tâm từ đến người ấy theo bốn cách như sau: “Cầu mong cho con người 
hiền thiện này thoát khỏi thù nghịch; cầu mong con người ấy thoát khỏi khổ tâm; cầu mong con người ấy 
thoát khỏi khổ thân; cầu mong con người ấy được an vui.” Sau khi đã mở rộng theo cách này bốn hay năm 
lần, hành giả nên chọn một cách mà mình thích nhất và mở rộng tâm từ của mình đến người ấy theo cách 
đó một cách liên tục, với tâm đặt trên khuôn mặt tươi cười của người Ấy. 

Hành giả phải thực hành trong vài tuần, vài tháng hay thậm chí phải vài năm cho đến khi đắc thiền. Sau đó 
hành giả nên thực hành như những gì tôi đã nói trong bài pháp trước. Tuy nhiên, sẽ không dễ đề hành giả 
thành công trong việc đắc thiền tâm từ này, bởi vì hình ảnh của người hành giả chọn thường thường không 
ồn định, và thỉnh thoảng sẽ biến mắt. 


80 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


HƯỚNG DẪN THỰC 
HÀNH THIỀN TỨ NIỆM 
XỨ - THIỀN SƯ ASHIN 
TEJANIYA SAYADAW. 


Nguồn tham khảo: 


Sách “Tài liệu “Thiên và cuộc sông” 


I. Hướng dẫn thực hành thiền 


Tứ niệm xứ. 


Chúng ta hãy nói một chút về việc hành thiền (thiền tứ niệm xứ). Quí vị cần phải biết một số điểm quan 
trọng trước khi bắt đầu thực hành. Hành thiền có nghĩa là gì? Quý vị thực hành như thế nào? Trạng thái 
tâm quan sát ra sao, thái độ thế nào? Mục đích hành thiền của quý vị là gì? Quý vị cần có một ý niệm và 
mục đích rõ ràng trước khi bắt đầu thực hành. 

Quý vị không thê bắt đầu thực hành mà không có một số hiểu biết hay kiến thức về việc mình đang làm. 
Khi quý vị làm một việc gì đó, quý vị cần phải hiểu một chút về những nguyên tắc đối với việc mình đang 


làm. Chỉ như vậy quý vị mới gặt hái được lợi ích từ việc làm đó. 


Có lần Yaw Sayadaw thuyết pháp tại đây, Ngài có nói một câu mà tôi thấy rất sâu sắc: “Chúng ta hành 
thiền vì chúng ta có phiền não. Nếu không còn phiền não nữa, chúng ta sẽ chẳng có lý do nào đề hành thiền 
cả.” Nếu không còn phiền não, liệu có cần phải hành thiền không? Chỉ do có phiền não mà chúng ta phải 


thực hành. Chúng ta nên sử dụng loại năng lượng nào? Chúng ta sử dụng năng lượng tâm thiện (kusala). 


Nếu chúng ta hành thiền mà có phiền não trong đó, thì phiền não sẽ tăng trưởng vậy phải thực hành như 
thế nào? Chánh niệm cần phải cân bằng, Định cần phải cân bằng. Hiện giờ quí vị đang chỉ dùng rất nhiều 
sự có gắng. Khi chúng ta nói “tập trung quan sát”, đó là thực hành với tà tinh tấn (miccha viriya). Vì thế, 


nếu quý vị không hiểu tất cả điều này, làm sao quý vị có thê thực hành tốt được? 


Đối với tôi, về cơ bản, hành thiền là “tu tâm”. Hành thiền là thay đổi các tâm bắt thiện thành các tâm thiện; 
cải thiện chất lượng của tâm, vun bồi sự thật và thiện pháp; chắt lọc ra những phẩm chất tốt lành này của 
tâm và phát triển chúng chính là hành thiền. Đó là lý do tại sao hành thiền được gọi là “công việc liên quan 
tới tâm”. Không phải là công việc liên quan tới thân, hay là công việc liên quan đến đối tượng. Đối tượng 
không hành thiền. Chính tâm mới thực hiện việc hành thiên. 


Tôi muôn nói thêm một sô điêu về “đôi tượng”. Mọi người thường nói, “hãy quan sát đôi tượng này hay 


81 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


đối tượng kia.” Vậy, “đối tượng” có nghĩa là gì? Đối tượng là cái mà tâm có thê nhận biết, quan sát, hay 
kinh nghiệm trực tiếp. Bản chất của đối tượng là được nhận biết, cảm nhận, hoặc kinh nghiệm bởi tâm. 
Một người bình thường có mấy giác quan? Có sáu giác quan, không phải chỉ có một! Tâm cảm nhận các 
đối tượng. Chính vì vậy, để có thể thực hành tốt, chúng ta cần phải biết rõ về tâm. 

Quý vị có biết rằng mình có tâm không ? Làm sao quý vị biết được rằng mình có tâm? Quý vị có thê nhận 
thấy hoạt động của tâm thông qua những suy nghĩ, kinh nghiệm, cảm thọ, mong muốn hay việc đang chú 


tâm, v.v... Ví dụ, bây giờ hãy chắp đôi tay lại. 


Quý vị có biết rằng hai bàn tay đang chạm vào nhau hay không? Làm sao quý vị biết được điều đó? Tâm 
đang làm gì để quý vị có thê biết điều ấy? Quý vị biết là do quý vị đang có sự ghi nhận. Quý vị biết là do 
quý vị đang chú ý đến điều đó. Quý vị có biết là quý vị đang chú ý không? Liệu quý vị có biết là mình đang 
hay biết không? Nếu hai bàn tay quý vị chạm vào nhau, nhưng tâm quý vị đang nghĩ đến một việc khác, 
liệu quý vị có biết là chúng đang xúc chạm hay không? 

Dĩ nhiên là không. Chính vì vậy, không phải vì chúng xúc chạm mà quý vị hay biết, mà chính nhờ có sự 


ghi nhận mà quý vị biết chúng đang xúc chạm. 


Quý vị có biết là mình đang hay biết không? Quý vị có thể chuyên hướng sự chú ý từ lòng bàn tay xuống 
đôi chân được không? Quý vị có thê làm được, đúng không? Việc chuyền hướng sự chú ý này là do tâm. 
Chính tâm làm việc chú ý ghi nhận. Nếu biết được rằng mình đang chú ý, tức là quí vị đã biết được tâm. 
Quý vị có thể nhận ra tâm qua bản chất của việc hay biết, suy nghị, lập kế hoạch, tác ý, v.v....Nhận ra tâm 
không phải là một việc quá khó khăn. Mọi người đều ít nhiều biết được điều này. Nhưng nhận ra tâm dưới 


góc độ là một đối tượng quan sát thì không dễ như vậy bởi chúng ta thiếu sự thực hành. 


Trong việc hành thiền có hai phần: một phần liên quan tới đối tượng và một phần liên quan tới tâm. Phần 
đối tượng không quan trọng, mà phần tâm mới đóng vai trò quan trọng. Đối tượng sinh khởi theo bản 
chất của chúng. Quý vị biết được chúng khi có chánh niệm. Quý vị không phải phát triển việc quan sát 
đối tượng. Quý vị chỉ cần phát triển các yếu tố liên quan tới tâm như chánh niệm, sự ồn định , sự an tịnh 
(samadh)) và trí tuệ (panna). Cần phải có một cái tâm hiểu biết và chín chắn trong việc quan sát. Khi các 


điêu kiện (nhân duyên) chín muôi, tuệ giác sẽ sinh khởi. 


Đặc tính của tâm là hay biết, trong khi đó, đối tượng là những gì được nhận biết. Điểm khác biệt giữa đau 
và không đau là gì? Đau là một đối tượng, và không đau cũng là một đối tượng. Nếu bị đau quý vị có la 


không? Nếu hết đau rồi, quý vị có vui không? 


Một thiền sinh nhận thấy rằng đối tượng là đối tượng thì sẽ không còn sân với cái đau nữa. Chỉ khi nào có 
sự hiểu biết này, thì mới không còn thích và không thích. Chừng nào còn vắng mặt sự hiểu biết, là do tâm sỉ 
đang có mặt, lúc đó chắc chắn sẽ có tham hay sân. Quý vị có hiểu vấn đề này không? Quý vị cần có sự hiểu 
biết này về đối tượng. Khi thực hành, hiểu biết này sẽ càng trở nên rõ rệt hơn. Quý vị sẽ nhận ra, “ằ, đây 


là đối tượng, đây là tâm hay biết”. Bản chất của chúng thì khác nhau. Khi thực hành, quí vị sẽ thấy rõ điều 


32 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


này. Việc giải thích ở đây sẽ làm cho quý vị đễ nhận thấy điều đó hơn. Chẳng hạn, khi đang đơn thuần quan 
sát, hay biết và chánh niệm. Cái gì là đối tượng, cái gì là tâm. Liệu quý vị có nên tìm hiểu điều này không? 
Cũng giống như là áp dụng cái quý vị đã học từ trước vào kinh nghiệm hiện tại. Liệu phẩm chất tâm suy 
xét này có xuất hiện nơi một người chỉ đơn giản chú tâm vào một đối tượng hay không? Quí vị có cho răng 
sự hiểu biết này sẽ sinh khởi khi người thiền sinh chỉ đơn thuần hài lòng với một trạng thái tâm bình an? 
Khi đó trí tuệ sẽ không sinh khởi. 


Chính vì thế, hiểu biết là rất quan trọng. Khi quí vị thực hành, cần phải có ba yếu tố: chánh niệm (satI), 
tinh tấn (viriya) và trạch pháp (đhamma-vicaya). Có phải định (samadhi) làm công việc thực hành không? 
Không. Định không phải là nguyên nhân, mà chỉ là kết quả. Định (samadhi), hỷ (piti), lạc (pasadhi) và xả 
(upekkha), bốn nhân tố này là kết quả. Ba yếu tố đóng vai trò nguyên nhân là chánh niệm (sati), tỉnh tấn 


(viriya) và trạch pháp (đhamma- vicaya). Quý vị cần phải thực hành cùng với ba yếu tô này. 


Trong ba yếu tố này, nếu bỏ sót yếu tô cuối cùng (trạch pháp), tức là không có sự tìm hiểu, khám phá, thiền 


sinh sẽ cô găng tinh tân (viriya) — và nêu tính tân đó là tà tinh tân (miccha viriya), sẽ chăng còn gì nữa cả. 


Vì lẽ đó, thực hành với trạch pháp là rất quan trọng. Quý vị sử dụng cái quý vị đã học để nghiên cứu, tìm 
hiểu trong quá trình thực hành của mình. Quý vị sử dụng cái quý vị đã được học, được biết vào trong sự 
thực hành. Đó là cách phát triển trí tuệ. Vì vậy cần phải có trí tuệ trong việc hay biết quan sát hiện tượng. 
Cần phải có chánh kiến (samma ditthi). Cần phải có sự tìm hiểu khám phá và tư duy chân chánh. Chỉ khi 


đó, tuệ tu (bhavanamaya panna) mới sinh khởi. 


Tuệ giác không thê sinh khởi nếu hành giả chỉ chú tâm vào một đối tượng duy nhất mà thiếu đi việc suy 
nghĩ hay tìm hiểu đối với hiện tượng. Vì vậy, quý vị phải biết cả đối tượng và tâm. Người nào chỉ tập trung 


vào phía đối tượng sẽ không thấy được tâm. 


Quý vị cũng cần phải có hiểu biết về phía đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng không hành thiền mà tâm hành 
thiền. Do đó, quý vị phải biết về tâm. Quý vị đang hành thiền với loại tâm nào? Người nào tập trung vào 
phía đối tượng sẽ không thấy được tâm. Nó giống như đeo kính vậy; nếu quý vị chỉ nhìn vào cái quý vị 
muốn thấy, sẽ không biết là mình đang đeo kính. Quý vị có thể thấy được khi tham không có trong tâm. 
Nếu không tập trung vào cái mình muốn thấy, ít ra quý vị cũng biết là mình đang đeo kính. 

Nếu quá chú tâm, có thể quý vị sẽ không biết cái kính đang ở trên mũi. Tâm là như vậy đấy. Nếu có quá 
nhiều sự chú tâm vào một thứ, quý vị sẽ không thấy tâm được nữa. Vì thế tôi nói đừng chú tâm. Nếu quý 


vị nhìn với sự hiểu biết, thật sự quý vị không cần qua tập trung. 


Hãy nghĩ về điều này một cách kỹ lưỡng. Quý vị có thể nói hành thiền tức là khi quý vị ngồi xuống và chú 
tâm vào một đối tượng, hay khi quý vị chánh niệm về đối tượng? Không phải như vậy. Đó chỉ là đang tập 
trung vào một đối tượng hay đang ghi nhận đối tượng mà thôi. Quý vị sẽ làm gì khi tâm đang hay biết đó 


chứa đây phiên não. 


83 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


2. _ Tại sao một số người đã chết trong vài giờ cho đến khi thân xác của họ 


cứng ngắc rồi lại sống dậy được? 


Nếu quý vị thực hành với các tâm bắt thiện, quý vị đang không thực hành với pháp. Chỉ khi nào thực hành 
với tâm thiện, quý vị mới đang thực hành một cách đúng đắn. Khi quý vị thực hành với rất nhiều ham 
muốn, mong cầu, đó là quý vị đang hành thiền với tâm tham. Khi thực hành với sự bất mãn, không hài 
lòng, quý vị đang hành thiền với tâm sân. Khi thực hành mà không có sự hiểu biết thực sự về cái mình đang 
làm, quý vị đang hành thiền với tâm si. Những kiểu thực hành như vậy được gọi là không đúng đắn. Quý vị 
phải học cách thực hành với pháp và tâm thiện. Quý vị cần có sự thông minh và kiến thức để có thể hành 
thiền mà không có phiền não trong đó. Chỉ khi nào đạt được điều đó, quý vị mới thực sự đang hành thiền. 
Nếu quý vị không hiểu biết chút nào về một chủ thể, làm sao quý vị có thê suy nghĩ về nó hay làm việc 
gì đó liên quan đến nó? Chỉ khi nào quý vị có hiểu biết, quý vị mới có thê thực hành. Có ba loại tuệ: văn 
tuệ (suttamaya panna), tư tuệ (cintamaya panna) và tu tuệ (bhavanamaya panna). Chỉ đơn thuần ghi nhận 
không thôi thì chưa đủ. Đức Phật gọi đó là “chánh niệm- tỉnh giác” (sati- sampaJanna). Có nghĩa là trước 
khi bắt tay vào thực hành, quý vị cần có một số thông tin chính xác và đầy đủ. Nếu không, quý vị sẽ gặp 
phải khó khăn trong việc thực hành. Đề làm điều đó, quý vị cần nghe để nắm được kiến thức pháp học, 
hỏi những chỗ chưa hiểu và bàn luận về pháp. Sau khi đã tư duy, quý vị thực hành. 

Giả dụ quý vị đang giải quyết một việc quan trọng trong đời sống. Đề có hiệu quả, quý vị phải nghĩ và lên 
kế hoạch trước khi thực hiện. Đó là sử dụng trí thông minh. Sử dụng trí thông minh cũng được coi là thực 
hành. Vậy có nên suy nghĩ hay không nên suy nghĩ trong khi thực hành? Quý vị không nên suy nghĩ những 
điều làm tăng trưởng tham (Iobha) hay sân (dosa). Tuy nhiên, quý vị nên suy nghĩ cách mình thực hành ra 


làm sao và xem mình đang thực hành như thế nào. 


Đề có thể suy nghĩ như vậy, trước tiên quý vị cần có một số kiến thức và thông tin. Những gì tôi đang 
cung cấp là để cho quý vị một số ý tưởng về cách thức thực hành. Có hai cách thực hành. Một cách là làm 
cho tâm tĩnh lặng và an lạc. Cách thứ hai là phát triển tâm để thấy sự vật theo đúng bản chất của nó. Quý 
vị muốn được gì từ sự thực hành? Mục tiêu tu tập của quý vị là gì? Những tư tưởng chủ đạo và cách thức 


thực hành sẽ khác biệt tùy vào mục tiêu của quý vị. 


Các thiền sinh nói họ muốn biết sự thật, nhưng đến khi thực hành, họ lại chỉ muốn làm cho tâm an lạc. Điều 
này sẽ không mang đến chút hiểu biết nào. Khi lấy an lạc làm mục đích, quý vị phải giữ tâm mình tập trung 


vào một đối tượng. Khi lấy hiểu biết làm mục đích, quý vị phải để ý đến cái tâm quan sát. 


3. _ Tại sao một số người đã chết trong vài giờ cho đến khi thân xác của họ 


cứng ngắc rồi lại sống dậy được? 


Nếu quý vị thực hành với các tâm bắt thiện, quý vị đang không thực hành với pháp. Chỉ khi nào thực hành 


với tâm thiện, quý vị mới đang thực hành một cách đúng đắn. Khi quý vị thực hành với rất nhiều ham 


34 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


muốn, mong cầu, đó là quý vị đang hành thiền với tâm tham. Khi thực hành với sự bất mãn, không hài 
lòng, quý vị đang hành thiền với tâm sân. Khi thực hành mà không có sự hiểu biết thực sự về cái mình đang 
làm, quý vị đang hành thiền với tâm si. Những kiểu thực hành như vậy được gọi là không đúng đắn. Quý vị 
phải học cách thực hành với pháp và tâm thiện. Quý vị cần có sự thông minh và kiến thức để có thể hành 
thiền mà không có phiền não trong đó. Chỉ khi nào đạt được điều đó, quý vị mới thực sự đang hành thiền. 
Nếu quý vị không hiểu biết chút nào về một chủ thể, làm sao quý vị có thể suy nghĩ về nó hay làm việc 
gì đó liên quan đến nó? Chỉ khi nào quý vị có hiểu biết, quý vị mới có thể thực hành. Có ba loại tuệ: văn 
tuệ (suttamaya panna), tư tuệ (cintamaya panna) và tu tuệ (bhavanamaya panna). Chỉ đơn thuần ghi nhận 
không thôi thì chưa đủ. Đức Phật gọi đó là “chánh niệm- tỉnh giác” (sati- sampaJanna). Có nghĩa là trước 
khi bắt tay vào thực hành, quý vị cần có một số thông tin chính xác và đầy đủ. Nếu không, quý vị sẽ gặp 
phải khó khăn trong việc thực hành. Đề làm điều đó, quý vị cần nghe để nắm được kiến thức pháp học, 
hỏi những chỗ chưa hiểu và bàn luận về pháp. Sau khi đã tư duy, quý vị thực hành. 

Giả dụ quý vị đang giải quyết một việc quan trọng trong đời sống. Đề có hiệu quả, quý vị phải nghĩ và lên 
kế hoạch trước khi thực hiện. Đó là sử dụng trí thông minh. Sử dụng trí thông minh cũng được coi là thực 
hành. Vậy có nên suy nghĩ hay không nên suy nghĩ trong khi thực hành? Quý vị không nên suy nghĩ những 
điều làm tăng trưởng tham (Iobha) hay sân (dosa). Tuy nhiên, quý vị nên suy nghĩ cách mình thực hành ra 


làm sao và xem mình đang thực hành như thế nào. 


Đề có thể suy nghĩ như vậy, trước tiên quý vị cần có một số kiến thức và thông tin. Những gì tôi đang 
cung cấp là để cho quý vị một số ý tưởng về cách thức thực hành. Có hai cách thực hành. Một cách là làm 
cho tâm tĩnh lặng và an lạc. Cách thứ hai là phát triển tâm để thấy sự vật theo đúng bản chất của nó. Quý 
vị muốn được gì từ sự thực hành? Mục tiêu tu tập của quý vị là gì? Những tư tưởng chủ đạo và cách thức 


thực hành sẽ khác biệt tùy vào mục tiêu của quý vỊ. 


Các thiền sinh nói họ muốn biết sự thật, nhưng đến khi thực hành, họ lại chỉ muốn làm cho tâm an lạc. Điều 
này sẽ không mang đến chút hiểu biết nào. Khi lấy an lạc làm mục đích, quý vị phải giữ tâm mình tập trung 


vào một đối tượng. Khi lấy hiểu biết làm mục đích, quý vị phải để ý đến cái tâm quan sát. 


4. Chánh niệm (sati) là gì? 


Sati (chánh niệm) có nghĩa là “không quên”. Nó không có nghĩa là chú tâm. 

Quý vị hiểu và định nghĩa sati như thế nào? Nó có nghĩa là ghi nhớ; chú tâm không phải là chánh niệm. 
Quý vị không quên cái gì? Quý vị không quên cái đúng, cái phải. Nó có nghĩa là không quên “đối tượng 
đúng” và thái độ đúng. Việc không quên đó chính là chánh niệm, chứ không phải là chú tâm. Khi chúng ta 


nói sử dụng chánh niệm, nó không phải là đặt sự hay biết ở một nơi nào đó (hay trên một cái gì đó). 


Nó có nghĩa là không quên. Bản chất của sự vật chỉ là danh và sắc. Chỉ có thế thôi. Trong ngũ uấn, luôn có 
danh và sắc. Nếu quý vị không quên tức là quý vị đang có chánh niệm. Nếu quý vị hay biết điều gì đang 


xảy ra, quý vị cũng đang có chánh niệm. 


85 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


5. _ Làm gì để có chánh niệm? 


Quý vị phải làm gì để không quên? Quý vị làm gì để có chánh niệm? Phần lớn mọi người cho rằng, để có 
chánh niệm, họ phải đưa sự hay biết vào. Tôi sẽ nói cho các quý vị một phương pháp thư giãn hơn: nhắc 
nhở mình. Khi quý vị đưa “chánh niệm trở lại”, hoặc “đưa chánh niệm vảo”, quý vị phải đặt sự hay biết 
trên một đối tượng. Điều đó đòi hỏi sự chú tâm. Tâm phải tóm cái tâm đang suy nghĩ linh tỉnh, rồi đưa 


chánh niệm về một đôi tượng. Điêu đó đòi hỏi cô găng chú tâm. 


Nhắc nhở mình tức là tư duy. Tâm tư duy về tâm và thân. Và sự hay biết tự động tới. Nếu quý vị không tin 
tôi, hãy tự hỏi mình. Nếu quý vị hỏi, “cái gì đang xảy ra trong tâm hiện nay”, gần như chắc chắn quý vị sẽ 
thấy cái gì đó. Vậy cái gì đang xảy ra trong tâm hiện giờ? Sự bình an? Trạo cử? Bắt bình? Cái gì đang xảy 
ra? Nếu quý vị thấy được cái đó, quý vị có thể nói được điều gì đang xảy ra trong tâm, dù chỉ sơ sài mà 
thôi. Quý vị có thể thấy rằng, nếu quý vị nghĩ về tâm, sự hay biết sẽ hướng về tâm. Nói một cách rõ ràng, 


thiên vê cơ bản là quay tâm vào bên trong. Đó là ý nghĩa của chánh niệm. 


Tâm có thói quen nắm bắt các hiện tượng bên ngoài. Ta luôn chú ý đến bên ngoài, và thường là qua nhãn 
căn (mắt). Như vậy, tâm thường sử dụng nhãn căn và luôn nhìn ra bên ngoài. Cái mà chúng ta làm chỉ là 
quay cái tâm luôn hướng ra bên ngoài vào bên trong việc hành thiền. Sẽ đễ dàng hơn nếu quý vị hiểu điều 
này. Vậy quý vị quay nó vào bên trong như thế nào? Chỉ cần quý vị nghĩ đến việc quay vào trong, tâm đã 
quay vào trong rồi. Bản chất của tâm là lẫy cái nó nghĩ đến làm đối tượng. Nếu quý vị nghĩ đến cái đang 
xảy ra trong tay mình, chẳng phải tâm đi thăng tới tay sao? Nếu quý vị hỏi, “cái gì đang xảy ra trong đầu 
lập tức tâm đã ở đầu. Quý vị có phải tập trung nhiều cho việc đó không? Sẽ mệt mỏi hơn khi quý vị phải 
“đưa chánh niệm về” mỗi khi nghĩ, “ôi, mình lại mất chánh niệm rồi, mình phải chánh niệm lại mới được.” 
Hãy nghĩ tới mình ngay từ giây phút quý vị thức giấc. Hành thiền bắt đầu kế từ khi quý vị thức giấc, chứ 
không chỉ khi quý vị tới thiền đường hay khi ngồi lên tọa cụ. Hãy coi xem quý vị sẽ sống thế nào với chánh 
niệm. Chính vì vậy quý vị phải đặt những câu hỏi này kể từ lúc thức giấc. Nếu quý vị nghĩ về mình, quý 


vị sẽ có chánh niệm. 


Nghĩ đến mình ở đây nghĩa là gì? Là nghĩ đến ngũ uẫn (khanda), mà ở đây là tâm. Nói đến mình, tức là 
nói đến khanda, đến tâm. Tâm đang cảm thấy gì? Tâm đang nghĩ gì? Tâm đang ở đâu? Nó đang làm gì? 
Không cần thiết phải dùng nhiều năng lượng để chánh niệm. Như vậy chẳng phải quý vị có thể thực hành 
mọi lúc, mọi nơi hay sao? Quý vị cũng cần sử dụng cái mình biết về bản chất của tâm. Bản thân tôi cũng 


khởi đâu như vậy. 


Bản chất của tâm là nắm bắt cái nó nghĩ tới làm đối tượng. Nếu quý vị nghĩ đến tâm, tâm sẽ quay về tâm. 
Nếu quý vị nghĩ đến thân, tâm sẽ quay về thân. Thân thì đơn giản, nó rất dễ nhận ra, dễ thấy. Với sự thực 
hành, ta cũng dần thấy được tâm. Tôi chú ý hơn đến cái tâm quan sát. Tại sao chúng ta không thể thấy cái 
tâm quan sát này? Vậy, chớ có chú tâm vào đối tượng. Chỉ cần hỏi, “cái gì đang xảy ra trên tâm?”. Quý vị 


vừa hỏi là lập tức tâm sẽ hay biết một cái gì đó. Nó hay biết về cái gì cũng được. 


86 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 
6. Khái niệm về Định 


Định (samadhi) có nghĩa là một cái tâm vững vảng, ồn định, định không có nghĩa là chú tâm. 
Liệu tâm bình an có sinh khởi mỗi khi quý vị chú tâm vào một đối tượng hay không? Nhiều thiền sinh bị 
đau đầu và cứng ở gáy bởi họ sử dụng quá nhiều sức để tập trung hay chú tâm vào một đối tượng, chú tâm 


vào một đôi tượng làm ta mệt mỏi. 


7. Định phát sinh như thế nào? 


Nó không phát sinh qua sự chú tâm. 
Định phát sinh khi có thái độ đúng đắn. Định phát sinh cùng với chánh kiến. 


Khi quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống và quý vị không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo, quý vị trở nên 
mắt bình tĩnh. Nhưng khi quý vị có thê suy nghĩ về một tình huống một cách thông minh, quý vị sẽ giữ 
được bình tĩnh. Cũng như vậy, tâm định phát triển khi có thái độ đúng đắn, không phải với thái độ sai hay 
qua sự tập trung. Chính vì vậy, hiểu biết về thái độ đúng, về chánh kiến rất quan trọng. 


Có hai loại định: định do tập trung và định do tư duy chân chánh. 


Khi quý vị tập trung vào một đối tượng trong một thời gian dài và hòa nhập trong đó, tâm không còn tỉnh 
giác nữa. Chánh niệm và hiểu biết trở nên yếu đi. Vì tâm chỉ lo đến việc phải tập trung vào một đối tượng, 
tâm quên không nghiên cứu hay tìm hiểu cái đang diễn ra hoặc không có một cái nhìn tổng thể. Khả năng 
suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Kiểu định do tập trung này sẽ phát triển sự an tịnh, nhưng không phát 


triên trí tuệ được. 


Định do trí tuệ bắt đầu với hiều biết và được đầu tư bằng hiễ.u biết, vì có chánh kiến, chánh tư duy và thái 
độ chân chánh, tâm không phản ứng với tham, sân hoặc si. Không có sự dính mắc hay chối bỏ đối tượng. 
Tâm an tịnh, bình lặng và không khuấy động. Đây là loại định của vipassana (vipassana samadh). Khi quý 
vị có một cái tâm vững vàng, tĩnh lặng như vậy, nó cảm thấy nhẹ nhàng và tỉnh giác. Quý vị cảm thấy sảng 


khoái. Quý vị không thấy nặng nè, ù lì. Chỉ có loại định này mới phát triển được trí tuệ. 


Chăng hạn, một thiền sinh cảm thấy bị làm phiền bởi tiếng động. Một thiền sinh khác coi nó là một đối 
tượng để nghiên cứu, một hiện tượng tự nhiên. Quý vị nghĩ ai trong số hai thiền sinh này sẽ phát triên được 
định. Người thiền sinh có khó khăn với tiếng động sẽ càng thấy khó khăn hơn bắt cứ khi nào thiền sinh này 


nghe thấy tiếng động. Cái sân của thiền sinh này tiếp tục sinh khởi và tăng trưởng. 


Nếu tiếng động không bị coi là một phiền nhiễu, sẽ không có tham hoặc sân. Tâm sẽ luôn được bình an. 
Nếu quý vị không coi tiếng động là một trở ngại, sẽ không có thích và không thích đối với nó. Tâm sẽ được 


bình an. Quý vị cần phải có thái độ đúng đối với định. 


87 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


8. Tinh tấn là gì? 


Quý vị hiểu tinh tấn như thế nào? Tôi hiểu nó là sự duy trì liên tục. Liệu quý vị có thể học được cái gì đó 
cho đến nơi đến chốn nếu quý vị bắt đầu rồi sau ngưng lại nhiều lần? Chăng hạn, nếu quý vị xem phim 
truyền hình nhiều tập mà bỏ lỡ không xem một số tập trong đó, quý vị sẽ không nắm bắt được mạch 
chuyện. Trong thiền tập cũng như vậy, chỉ khi nào đó được duy trì liên tục, quý vị thấy được đoạn đầu, 
đoạn giữa và đoạn cuối, thì quý vị mới hiểu được bản chất của hiện tượng. Vì vậy, chú tâm thì không quan 


trọng, thây được đoạn đâu, đoạn giữa, đoạn cuôi mới quan trọng. 


9... Tinh tấn không có nghĩa là dùng sức! 


Làm ơn đừng làm thân, tâm quý vị kiệt quệ bằng việc ra sức thực hành. Khi thân hay tâm của quý vị mệt 
mỏi, sự hiểu biết không phát triển được. Hãy thoải mái và an tịnh. Chỉ cần hứng thú thôi. Tinh tấn cần 
được duy trì liên tục, đều đặn nhưng không phải bằng dụng công. 

Tại thiền viện này, quý vị thực hành cả ngày, từ giây phút quý vị thức giấc cho đến khi đi ngủ. Nếu quý 
vị dùng đến quá nhiều năng lượng, quý vị có thể thực hành như vậy cả ngày không? Quý vị sẽ cảm thấy 
mệt mỏi và buôn chán. Tín tâm sẽ thuyên giảm. Vì vậy, chúng ta không gắng sức. Chúng ta chỉ duy trì 


tỉnh tấn một cách liên tục mà thôi. 


10.  Ý nghĩa thực sự của tinh tấn là các phẩm chất kiên nhẫn và bền bỉ! 


“Không bỏ cuộc” không đông nghĩa với việc găng sức. Hãy luôn bên bỉ giữ chánh niệm chừng nào quý vị 


có thê, đừng đê tuột. Suôt cả cuộc đời, chúng ta luôn cô găng đê hoàn thành công việc. 


Chúng ta sử dụng loại năng lượng nào? Đó là loại năng lượng xuất phát từ tham, sân, s1. 

Đó là thói quen tự nhiên của tâm. Trong khi ấy, tỉnh tấn sử dụng ở đây biết rằng sự thực hành này mang 
lại lợi lạc, và có sự tham gia của trí tuệ. Vì vậy mà quý vị kiên trì và biết lý do vì sao mình phải kiên trì. 
Cũng giống như cuộc chạy ma ra tông. Người chạy ma ra tông có sử dụng toàm bộ sức lực của mình ngay 
từ khi xuất phát không? 

Không bao giờ. 

Anh ta chạy một cách đều đặn, vừa tạo đà trong quá trình đó. Tương tự như vậy, chúng ta cũng cần có đà 
chánh niệm trong sự thực hành của mình. Đà chánh niệm xuất hiện tự nhiên như vậy chính là đà chánh 
niệm do pháp vận hành, không phải tạo nên một cách khiên cưỡng, nếu tạo nên một cách khiên cưỡng, nó 


không phải là sự vận hành tự nhiên của pháp. 


Quý vị sẽ mệt mỏi và không duy trì được nó. Hãy nhớ là chúng ta không chạy đua tốc độ trên đường chạy 


nước rút 100m. Chúng ta sẽ chạy ma ra tông. Vì thế quý vị cần làm một cách bền bỉ, nhưng đừng bỏ cuộc. 


88 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


II. Tôi nên bắt đầu tỉnh tấn khi nào? 


Trả lời: Từ lúc thức giấc cho đến khi đi ngủ. 
Công việc đó có khó khăn hay nặng nhọc không? Không. Chỉ cần không quên. Luôn kiểm tra bản thân và 


xem mình đang sử dụng chừng nào sức tinh tân. Quý vị phải tự mình nhìn ra điêu đó. 


12. Tín tâm và niềm tin trong thực hành thiên Tứ Niệm Xứ. 


Quý vị phải có tín tâm và niềm tin (saddha). Quý vị phải có niềm tin vào điều mình đang làm. Quý vị phải 
tin tưởng pháp hành. Quý vị cũng phải có niềm tin ở bản thân mình. Hãy hứng thú trong pháp hành và cách 
mình đang thực hành. Quan trọng hơn nữa, để có niềm tin vào điều mình đang làm đòi hỏi quý vị phải biết 
những lợi ích do công phu mang lại. Chỉ khi nào quý vị hiểu được điều này, đức tin mới tăng trưởng. Với 
sự thực hành, niềm tin của ta sẽ lớn mạnh. 
Khi thực hành, quý vị cảm thấy an bình hay căng thăng? Nếu quý vị thực hành đúng theo thiện pháp, quý 
vị sẽ không bao giờ bị căng thắng. Nếu quý vị thực hành không đúng cách, quý vị sẽ bị căng thắng. Khi 
quý vị không biết thực hành sao cho đúng và thực hành sai, quý vị sẽ thấy mệt mỏi và căng thăng. Một khi 
quý vị đã học cách thực hành đúng đắn: 

Cả thân và tâm đều an lạc 

Không có buồn khổ sầu não 

Tuệ giác vipassana sẽ sinh khởi 

Tuệ chứng ngộ Đạo và Quả (Magga nana & Phala nana) sẽ sinh khởi 


Tâm hướng về Niêt-bản. 


Đó là điều Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ. Nhiều người chưa biết cách thực hành sao cho 
đúng. Vì vậy đó là điều quý vị phải học. Đức tin ở Phật, Pháp, Tăng hiện giờ còn cao xa. Tuy nhiên, khi 


tuệ giác sanh khởi quý vị sẽ cảm thây điêu ây một cách tự nhiên. 


13. Thực tập thiển Tứ Niệm Xứ để chứng ngộ chân lý hay để biết cách thực 
hành đúng đắn? 


Đừng vội nghĩ đến về “chứng ngộ”. Đừng mong cầu kết quả. Hãy tin tưởng việc mình làm. Hãy hứng thú 
trong pháp hành. Hãy trở nên thuần thục trong pháp hành. Hãy tin tưởng bản thân mình. Đâu là những lợi 
ích của sự thực hành? 

“Cần phải có trí tuệ và sự thông minh”. Hãy tạm gác tuệ minh sát, Đạo và Quả sang một bên đã. Cái phải 
có trước tiên là sự thông minh trong việc sử dụng chánh tinh tấn. Liệu tuệ minh sát có thể nảy nở trước khi 


chánh tinh tấn được áp dụng hay không? Trước tiên hãy học cách sử dụng chánh tinh tấn đã. 


39 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


14. Giữa thân và tâm, cái gì tỉnh tấn? Chính là tâm tỉnh tấn. 


Quý vị có thể trở nên thuần thục trong pháp hành không, nếu như: 
Quý vị không biết tâm 
Quý vị không biết tâm nghĩ gì 
Quý vị không biết tâm sử dụng tinh tấn như thế nào. 
Quý vị không biết những loại suy nghĩ nào đang có mặt 
Quý vị không biết những loại thái độ nào đang có mặt; hoặc 


Bản chât của thái độ đó ra sao 


Nhiều thiền sinh gặp kinh nghiệm tốt và xấu trong quá trình thực hành. Đôi khi họ thực hành tốt, đôi khi 
họ không thỏa mãn với sự thực hành của họ. Khi được hỏi tại sao điều này xảy ra, họ không biết! Quý vị 
có biết tại sao họ không biết không? Bởi vì họ không có sự quan tâm hứng thú trong việc họ đang làm. Họ 
không nghiên cứu cái họ đang làm. Họ không biết họ đang làm cái gì, họ không biết lý đo vì sao họ làm 
việc đó, và họ không biết tâm của chính họ. Khi quý vị thấy được mối liên hệ giữa tâm và cái đang xảy ra, 
quý vị sẽ hiểu bản chất của nhân và quả. 
Trước tiên, quý vị bắt đầu với sắc, hay đối tượng. Trong khi duy trì chánh niệm, hãy luôn kiểm tra tâm. 
Tâm đang hay biết cái gì? Khi hay biết, tâm có thư giãn thoải mái không? Thái độ quan sát ra sao? Quý vị 
phải luôn kiểm tra. Đừng nên chỉ chú tâm vào đối tượng. 
Khi đi thiền hành, hãy kiểm tra tâm xem nó có sốt ruột hay thư giãn. Điều ấy có khó biết không? Không! 
Quý vị chỉ cần kiểm tra tâm thôi, phải không? Hay biết tâm mình có khó khăn lắm không? 
Đừng tìm kiếm tâm vi tế vội. Nếu quý vị hay biết được tâm ở mức độ thô thôi là đã ôn rồi. Tâm đang thế 
nào? Nó cảm thấy an ôn hay căng thăng? Quý vị có thể biết được điều đó đúng không? Quý vị phải quan 
sát tâm mình. Điều gì đang xảy ra đối với tâm? Có sự hay biết về tính liên hệ này rất quan trọng trong 
pháp hành. 

Quý vị đang hay biết với tâm nào? 

Quý vị đang chánh niệm. Tâm cảm thấy gì? 


Tâm cảm thấy thế nào khi quý vị hay biết đối tượng này 


Thử nghiệm và liên hệ tâm và đối tượng theo cách như vậy Lúc nào quý vị phải thực hành? Nhiều thiền 
sinh cho rằng họ phải bắt đầu thực hành khi nghe tiếng chuông nhắc nhở bắt đầu thời ngồi thiền. Không 
phải như vậy. Tiếng chuông chỉ để nhắc nhở quý vị mà thôi. Thời gian thực hành bắt đầu từ khi quý vị thức 
dậy vào buôi sáng cho đến khi đi ngủ vào buổi tối.. Khi thức dậy vào buổi sáng, hãy kiểm tra mình. Tâm 
có tỉnh táo không? Sảng khoái không? Quý vị có thấy được những thứ đó không? Quý vị phải tự hỏi mình. 
Quý vị đã thức dậy nhưng vẫn muốn ngủ tiếp. 

Biết được điều ấy có khó khăn không? Quý vị đang thực hành đề biết được thân và tâm. Điều gì xảy ra, cứ 
để nó xảy ra. Không có gì quan trọng cả. Quý vị chỉ cần hay biết và ghi nhận. Ngồi trên tọa cụ chưa hắn 
là đang hành thiên. 


Đừng gọi đó là hành thiền. Một số thiền sinh ngồi và ngủ gục, một số khác ngồi và vọng tưởng lung tung. 


90 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


Quý vị có gọi đó là hành thiền không? 
Tôi có nói lúc trước rằng “hành thiền là công việc liên quan tới tâm”. Tâm phải có chánh niệm. Nó phải 
hay biết và hứng thú tìm hiểu chính nó. Như tôi đã nói, quý vị phải có chánh niệm liên tục đề nó có đà và 
trở thành tự nhiên. Đà chánh niệm (chánh niệm tự nhiên) có được là nhờ thực hành từng giây từng phút. 
Nếu quý vị muốn có chánh niệm tự nhiên, quý vị không muốn một ngọn lửa bùng cháy trong giây lát. Quý 
vị muốn loại lửa từ củi hay than- loại lửa tiếp tục cháy trong một thời gian dài. Quý vị muốn nó được duy 
trì không gián đoạn. Chúng ta thường quên kiểm tra bản thân vì đã có thói quen hướng ra bên ngoài. Chính 
vì vậy quý vị phải luôn tự hỏi và nhắc nhở mình. Khi nhắc mình, quý vị duy trì được chánh niệm. Một 
điều nữa là “đợi, ghi nhận và quan sát”. Quý vị có thấy việc quan sát thật đễ dàng không? Theo pháp môn 
ở đây, chúng ta không chú tâm, kiểm soát, gắng sức, hay thắt chặt kỷ luật. Tất cả những cái đó phát xuất 
từ tham (lobha). Khi có ham muốn, quý vị dùng nhiều sự cô gắng. Khi không thỏa mãn với cái mình đạt 
được, quý vị dùng sức đề tinh tấn. Khi không biết mình nên làm gì, quý vị cắm đầu cắm cổ thực hành. Vì 
thế tôi sẽ nói về “quan sát với trí tuệ”. Trong khi ngồi, quý vị có thê biết những gì một cách tự nhiên? Quý 
vị không theo dõi hơi thở hay phồng xẹp; không chú tâm theo dõi. Quý vị chỉ hay biết và bây giờ quan sát 
bản thân. 

Quý vị có thể biết những gì một cách tự nhiên? 

Cái gì đang xảy ra trên thân? 

Quý vị có biết mình đang ngồi không? 

Cử động phông, xẹp của bụng, cảm giác nóng, tiếng động 

- Cánh tay quý vị có mỏi không? 

Quý vị có biết bàn tay mình đang xúc chạm không? 

Thấy, nghe, nóng, lạnh, xúc chạm, sự mệt mỏi... quý vị có cần cô găng nhiều để biết được 
chúng không? 

Quý vị có cần chú tâm không? 

Có mệt mỏi không? 

Có khó khăn không? 


Thực hành như vậy cả ngày liệu có làm ta mệt mỏi không? Tự hỏi mình xem có chánh niệm không. 
Chỉ khi nào có chánh niệm, quý vị hãy ngồi thiền hoặc đi thiền hành. Tâm sẽ bắt đối tượng nó muốn, hết 
cái này đến cái khác. Đó là bản chất của tâm. Khi ngồi, đi, hay ăn, hãy luôn đặt câu hỏi. Tâm luôn biết 
được cái nó muốn, có phải không? 

Đó là sự hay biết tự nhiên, vậy hãy nắm bắt cái tự nhiên, sẽ dễ dàng hơn cho bạn. Tìm kiếm cái mình muốn 
đòi hỏi cô gắng. Cái nào tốt hơn đây? Quan sát hơi thở hay phồng xẹp? Không cái nào cả. Chúng đều như 
nhau. Quý vị không nên ưa thích cái nọ hơn cái kia. Nếu làm như vậy là quý vị đã bị dính mắc. Đối tượng 
ở mũi là đối tượng. 

Đối tượng ở bụng cũng là đối tượng. Âm thanh là đối tượng. Nóng là đối tượng. Trong thiền minh sát, 
mắt là một giác quan, tai là một giác quan khác. “*Vipassana” là sử dụng bắt cứ đối tượng nào để có chánh 
niệm, đề phát triển định và tuệ....Đó là “vipassana”. Khi không có hiểu biết, đối tượng có thể làm sinh khởi 


tham, sân, si. Người có chánh niệm và trí tuệ sẽ sử dụng đôi tượng đê có chánh niệm, phát triên tâm định 


91 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 
vững chắc và trí tuệ. Đối tượng không phải là cái quan trọng nhất. Thái độ chân chánh mới là cái chính. 


Một số thiền sinh cố găng loại bỏ mọi âm thanh hình sắc khi họ thực hành. Thay cho việc hay biết hoặc 
quan sát chúng, họ lờ chúng đi. Nếu quý vị muốn có tuệ giác vipassana, nhưng lại thực tập để đạt định, 
liệu quý vị có gặt hái được trí tuệ không? Chẳng phải quý vị có chánh niệm với bất cứ đối tượng nào quý 
vị bắt đầu hay biết sao? Quý vị có thể bắt đầu với âm thanh, đúng không? Quý vị có phải đi tìm âm thanh 
không? Chăng phải lúc nào chúng cũng sẵn có đó sao? Quý vị có thê biết là có âm thanh. Quý vị có thê 
hay biết cảm giác nóng? Cảm giác lạnh? 

Hãy bắt bất cứ đối tượng nào đang có mặt. Đừng đi tìm các đối tượng vi tế. Nếu quý vị thực hành được 


như vậy, với sự thoải mái và chánh niệm liên tục, sức mạnh của tâm sẽ tăng trưởng. 


15.  Ý nghĩa thực sự của tinh tấn là các phẩm chất kiên nhẫn và bền bỉ! 


Quý vị cũng cần có “thái độ đúng”. Có chánh kiến trong khi thực hành rất quan trọng. Với tri kiến nào, 
với thái độ nào quý vị sẽ quan sát đối tượng? Đối tượng mà quý vị sẽ quan sát là thân...bản chất của thân. 
Có cảm thọ (vedana), có tâm (citta), có thân (rupa). Có bản chất của các cảm thọ trên tâm, bản chất của 
tâm, hoạt động của tâm, các tập khí của tâm. Khi quý vị quan sát đối tượng thân hoặc tâm, quý vị quan sát 
chúng với thái độ nào? Nếu quý vị quan sát các đối tượng thân hoặc tâm này như là những hiện tượng tự 
nhiên, không phải là “của tôi”, cái đó gọi là chánh kiến (samma ditthi). Khi quan sát bản thân, quý vị thấy 
thân và thấy tâm. Cái gì ở trong thân? Nóng, lạnh, cứng, mềm, ngứa ngáy... tất cả những cái đó xảy ra trên 
thân... chúng có xảy ra với riêng quý vị không? Không. Tất cả mọi người đều cảm nhận chúng: cảm xúc, 
hạnh phúc, đau buồn, dễ chịu, khổ đau...tất cả mọi người đều cảm nhận được chúng. Nếu tất cả cái đó đều 
được mọi người kinh nghiệm, quý vị sẽ nhìn nhận chúng như thế nào? Đó là hiện tượng tự nhiên, quy luật 


tự nhiên, các đôi tượng được nhận biết. 


Hãy coi chúng là tự nhiên; chúng không xảy ra với riêng mình quý vị. 

Hãy coi nóng chỉ là nóng - không phải quý vị .thấy nóng tất cả mọi người đều cảm nhận cái nóng, tương 
tự lạnh cũng vậy. Cũng vậy với cảm thọ, tất cả mọi người cùng kinh nghiệm chúng. Thái độ chân chánh 
này là rất quan trọng. Quý vị chỉ có thể thực hành khi có thái độ chân chánh này. 

Quý vị có bao giờ sân không? Khi sân và quý vị nghĩ, “tôi đang sân,” điều gì sẽ xảy ra? Cái sân đó tăng 
lên. Do tà kiến và đồng hóa với cái sân, cho rằng “đây là cái sân của tôi”, cái sân mạnh hơn lên. 

Điều đó tương tự như khi mọi người nói họ buồn chán, “tôi đang trầm uất, phẩm hạnh của tôi rất kém,” và 
họ thực sự ổi xuống. Nếu như họ nhìn nhận được rằng, sự buôn chán là tự nhiên, thì phiền não sẽ không 
tăng trưởng. Khi có chánh kiến và sự hay biết thì ta gọi đó là chánh niệm. Chính vì thế quý vị cần sử dụng 


chánh kiên. Đó là điêu tôi muôn nói khi bảo quý vị cân bắt đâu thực hành với sự hiêu biết. 


92 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


Quý vị có khi nào cảm thấy chán nản hay xuống tỉnh thần không? Khi quý vị cảm thấy chán nản và tự nói 
với mình “Mình chán quá”, điều ấy khiến quý vị thấy tệ hơn hay tốt hơn? (Thiền sinh trả lời “thấy tệ hơn”). 
Vì sao vậy? Bởi vì quan kiến của quý vị sai lầm. Nếu quý vị nhìn nhận cảm giác chán nản hay hụt hãng là 
một khía cạnh tự nhiên của tâm, quý vị sẽ cảm thấy đỡ hơn. Chính vì thế, chánh kiến rất quan trọng. Tâm 


chán nản chứ không phải tâm tôi chán nản. Cái đang sân, đang tham là tâm. 


Không phải tôi tham, tôi chưa thỏa mãn. Như vậy là có chánh kiến. Tâm là một hiện tượng tự nhiên, không 
phải tôi, ta, một cái ngã hay một chúng sinh. Chỉ khi nào có trí kiến đúng đắn này, quý vị mới nên thực 
hành chánh niệm. Quý vị thực tập chánh niệm đề hiểu ra bản chất ấy. Có thể bước đầu quý vị chưa tự trực 


nhân được chánh kiến, tuy nhiên giờ đây khi đã có thông tin này, quý vị có thể suy ngẫm về nó. 


Quý vị chưa hiệu được nó, nhưng quý vị học hỏi, với chánh kiên. 


16. Tại sao quý thiền sinh thực hành chánh niệm? 


Quý vị muốn biết chân lý, biết thực tại của sự vật, vì vậy quý vị phải duy trì chánh niệm. Đừng quên mục 
tiêu ấy. Quý vị làm gì khi bị đau, nhức, mỏi khi ngồi thiền? Quý vị quan sát cái đau như thế nào? Nếu quý 
vị quan sát cái đau, nó sẽ càng tệ hơn! 

Vì sao vậy? Liệu có ai thích đau không? Điều gì xảy ra trong tâm khi đau sinh khởi? Sân có mặt. 

Chính vì thế, khi bị đau, đừng tiếp tục quan sát cái đau. Nếu quý vị tiếp tục quan sát cái đau, nó sẽ trở nên 
không chịu đựng nôi. Khi quý vị gặp phải đau, ngứa, tê, nóng, những gì khó chịu đựng, thì đừng vội chỉ 
quan sát chúng. 

Quý vị phải làm gì trước tiên? Quý vị phải có thái độ chân chánh. Hãy biết rằng đó chỉ là hiện tượng tự 


nhiên. Hãy col cái đau là điêu tự nhiên, và với chánh kiên ây, quý vị có thê quan sát hay chánh niệm về nó. 


Chỉ với thái độ chân chánh này, hãy xem mình cảm thấy thế nào. Bản chất của cảm giác đó là gì? Trong 
thời gian ấy, thái độ của tâm như thế nào? Khi sân, hãy kiểm tra tri kiến bên trong các suy nghĩ của quý 
vị. Liệu có chánh kiến trong các suy nghĩ ấy không? Khi ta sân, không thể nào có chánh kiến. Hãy nhớ là, 


lúc đó chỉ có các tri kiên bât thiện mà thôi. 


Sẽ rất tốt nếu quý vị có thể thấy hoặc nghiên cứu các suy nghĩ, cảm xúc và cảm thọ cùng lúc. Chúng liên 
quan đến nhau như thế nào? 

Tâm và thân liên quan đến nhau như thế nào? Nhân và quả liên quan đến nhau ra sao? 

Thực tập có nghĩa là nghiên cứu các mối tương quan của các hiện tượng. Chỉ cần quan sát mà thôi, quý vị 
không cần phải làm chúng biến mất. Chúng biến mắt hay không không quan trọng. 

Tại sao quý vị cần phải quan sát? Quý vị quan sát vì quý vị muốn có sự hiểu biết. hãy quan sát càng nhiều 


càng tốt. 


93 


108 Giải luận về Thiển Vipassana 


17. Tại sao quý thiền sinh thực hành chánh niệm? 


Nếu quý vị nên đổi, hãy đôi. Nếu không nên đổi, thì đừng đổi. Khi nào thì quý vị nên đổi? Trên đây, tôi 


đã nói rằng thiền là trau dỗồi các trạng thái tâm thiện. 


Nếu các trạng thái tâm bắt thiện tăng trưởng vì quý vị đang bắt mình ngồi yên, thì quý vị nên đổi. 


18. Quý thiển sinh phải quan sát cái gì khi đi thiền hành? 


Trước tiên hãy đi đã rồi hỏi tâm xem nó nhận biết được gì? Nếu quý vị quá tập trung vào việc chánh niệm 
trên sự đi, quý vị có thể bị căng thẳng. 

Hãy chỉ hỏi tâm... nó biết gì? Quý vị có thể chánh niệm về sự đi, về tiếng động hay các cử động của thân. 
Tâm ở trạng thái gì khi đi? Khi ngồi, khi ăn? 


Cũng như vậy khi quý vị ở trong phòng riêng hay trong nhà tắm. Hãy hỏi mình có chánh niệm hay không. 


Chỉ khi có chánh niệm, quý vị mới nên ngôi, đi, ăn, hay làm những gì cân thiệt trong cuộc sông hàng ngày. 


19. Tại sao quý thiền sinh thực hành chánh niệm? 


Một thiền sinh có hai nhiệm vụ: 
Có chánh kiến và thái độ chân chánh 


Duy trì chánh niệm liên tục 


Khi quý vị chánh niệm trên các suy nghĩ, đừng đề bị cuốn theo nội dung. Chỉ cần hay biết là suy nghĩ đang 
diễn ra là đủ. Đối với các thiền sinh mới, đừng quan sát các suy nghĩ quá nhiều. Khi quý vị chưa thấy được 


suy nghĩ chỉ là một đối tượng, quý vị thường bị cuốn theo. 


Chỉ cần ghi nhận rằng suy nghĩ đang diễn ra, kiểm tra thân, luân chuyền giữa thân và tâm. Đừng để tâm 
buông lung cả ngày. Quý vị cần phải bắt nó làm việc. Hãy hay biết (chánh niệm) và nhắc nhở mình. Hãy 
làm việc đó luôn luôn! 


Tại sao quý vị phải hành thiền liên tục? Bởi vì tâm bất thiện (akusala) luôn sinh khởi. 


Khi quý vị tới trung tâm nảy, mục tiêu của quý vị phải là thực hành cũng như học cách thực hành sao cho 


quý VỊ có thể tiếp tục sự thực hành đó khi trở về nhà. Nguyện cầu cho mọi chúng sinh được an vull 


94 


108 Giải luận về Thiền Vipassana 


MỤC LỤC 


L HỎI ĐÁP CÙNG THIÊN SƯ U.OTTAMATHARA VẺ 

#199818) SẺ "cố ốc 04 
I. HỎI ĐÁP CÙNG THIÊN SƯ MOGOK VỀ PHÁP 

ip)8@zi18>7-90I: 8£ 7P ..ốẻẻẽẽẽ. 09 
HIL HỎI ĐÁP VẼ THIÊN TẬP CÙNG THIÊN SƯ THÍCH 

NHẤT HẠNH _.............................................22-22E2EEEEEEEErrrsrrreerrked 25 
IV. HỎI ĐÁP VẼ PHẬT PHÁP CÙNG THIÊN SƯ 

NI NA NT ST vvialisaddaldoabsaubike 35 
V. HỎI ĐÁP VỚI THIÊN SƯ U PANDITA........................... 45 
VI. HỎI ĐÁP CÙNG THIÊN SƯ AJAHNCHAH _ _.............. 6l 
VI. HỎI ĐÁP CÙNG THIÊN SƯ MAHASL........................... 68 
VII HỎI ĐÁP CÙNG THIÊN SƯ PA-AUK SAYADAW.................. 74 
]B.ối HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THIÊN TỨ NIỆM XỨ - 

THIÊN SƯ ASHIN TEJANIYA SAYADAW ........................... 81 


95 


HỒI HƯỚNG 


Xin nguyện hồi hướng phước báu này đến với tất cả thân 
bằng quyến thuộc. Nguyện cho quyến thuộc được bình an, 
hạnh phúc, thuận duyên tu học Chánh Pháp. 


Xin nguyện hồi hướng phước báu đã trong sạch làm nên, 
hãy là mối duyên lành, để chấm dứt mọi điều ô nhiễm. 


Xin nguyện hồi hướng phước báu đã trong sạch làm nên, 
hãy là mối duyên lành, để thành tựu quả niết bàn. 


Xin nguyện Phật Pháp tồn tại lâu dài. Sadhu Sadhu Sadhu! 


Ban Biên tập: Nhóm VÔ THƯỜNG 


